TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hỏ Chí Minh 


LÝ DUYÊN KHI 


NHÂN 


( À 


QUÁ DUYÊN 
_,“*. 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỰC HIỆN 


Mogok Sayadaw 
27 December 1899 - 17 October 1962 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang Ï 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tất cả các pháp trong vũ trụ vạn hữu đều vận hành theo quy 
luật Duyên sinh hay duyên khởi . 

Duyên khởi là đứng ở chỗ Nhân mà nói, theo chiều xuôi : cái 
này có, cái kia có ; Cái này sinh, cái kia sinh; còn Duyên sinh 
là đứng ở Quả. mà nói, theo chiều ngược lại, do nhiều duyên 
sinh ra. 


Theo lời dạy của đức Phật, giáo lý Duyên khởi giải thích trạng 
thái đau khô của con người do đâu mà sinh ra, nhưng không chỉ 
đơn giản cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt, 
không phải cứ nghiệp xấu thì ra quả xấu như kiến giải của kinh 
điểênVệ Đà mà Đức Phật đã chỉ ra rằng cùng với quy luật biến 
dịch ,quy luật tương quan nhân quả vận hành, không phải bất 
cứ nhân nảo đều cho ra quả đó, mà nhờ duyên , chúng có thê 
chuyên hóa, với nghiệp cũng như thế. 

Thực vậy,không một pháp nào tự nhiên mà có, pháp đó phải 
lệ thuộc nơi pháp khác, cho nên sự hiện hữu của pháp đó là 
không, lại nữa , các pháp đều vô thường, thay đối hoài thìcũng 
không có cái gì là thực thê của ta cho nên nếu ta dính mắc thì ta 
khổ.Ta khổ vì vô minh, vô minh là không biết, biết sai, và cứng 
đầu với sự thật. Do vô minh và tham ái mà chúng ta cứ mãi 
luân hồi trong vòng Thập nhị nhân duyên.Chỉ cần có một khái 
niệm là ta, có tôi đây, thì ngay lập tức là vô minh, vì thật sự 
cái ta ấy chỉ là tứ đại ngũ uân vôn không thật mà ta lại tin là có. 

Đức Phật dạy muốn rũ bỏ vô minh ta phải phát triển tuệ giác 
; căn cứ vào hướng dẫn của vị đạo sư, ta hãy tự chọn phù hợp 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 2 


cho mình cách thực hành thiền quán thông qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý . Chánh niệm trong từng sát na khi đi, đứng, nằm 
ngôi, ăn uông, ngủ nghỉ trong đời sông hàng ngày,không dính 
mặc quá khứ, hiện tại, tương lai; chấm dứt được Tâm hành 
nghiệp thì không còn năng lượng để tái sanh. 

Để liễu thoát sinh tử ta cần hiểu rõ về duyên của thức, thức 
duyên cho danh sắc như thế nào; từ sự nhận biết, trải nghiệm, 
thấu hiểu cái khô nó không phải ở bên ngoài, mà nó nằm bên 
trong mỗi chúng ta,đó chính là sắc pháp nội. 

Những bài giảng sau đây là giáo lý cơ bản song cũng hết sức 
sâu rộng, vô cùng quan trọng trên con đường thực hành giải 
thoát , giúp cho hành giả trải nghiệm thực sự được vị ngọt của 
bánh, chứ không phải thưởng thức bằng mắt là màu vàng của 
bánh, màu trắng của kem trên trang bánh vẽ. Nhóm bài về Lý 
duyên khởi này đã được Sư Minh Tâm giảng giải cô đọng, nêu 
nhiều ví dụ cụ thê , rất đời, giúp các thiền sinh thông tỏ, không 
dính mắc vào chữ nghĩa, thực hành ngay tức thì, không gì ngăn 
ngại. 

Hiểu rõ giáo lý, hành trì đúng và miên mật thì tuệ giải thoát 
ngày cảng tăng trưởng, chẳng bao lâu hành giả sẽ gặp được 
Phật, chắc chắn là vậy Ì 


NAM MÔ PHẬT PHÁP TĂNG TAM BẢO 


Xin hồi hướng công đức này đến chư Thiên và chúng sanh hữu 
tình, vô tình. Nguyện cho chánh pháp được lan tỏa khắp bôn 
hướng, mười phương, mọi người đêu lợi lạc. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3 


Ghi lại từ Youtube: ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI. 
Tuệ Tâm Thiền Thư Quán, Củ Chi, Việt Nam 
Thuyết giảng : Venerable Thích Minh Tâm 


Khoá Tu Thiền Tuệ Sơ cấp - Lý Duyên Khởi - Mùa an cư 2019 
Nhóm thực hiện: Nhóm Tu Học Tuệ Tâm và Công ty Ngàn Thông. 
Chân thành tri ân quý đạo hữu gần xa đã động viên, đóng góp tịnh tài, 
công sức đề phát thanh, phát hình, đánh máy, ấn hành các bài giảng của 
Sư Minh Tâm. 

Kính mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng từ quý vị. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4 


$Ơ LƯỢC VỀ LÝ DUYÊN KHỞI 


Phật học chỉ quan tâm đến sự tái sanh sau khi chết, không ai 
quan tâm đến cái chết vì ai rồi cũng chết. Từ lúc sanh ra đến 
khi chết chúng ta đều nếm qua mùi vị của sự đau khổ, những sự 
đau khổ này nằm ở sự già, sự bệnh, không hài lòng với những 
gì mình có hoặc không có, và đó là những trạng thái thân và 
tâm đều đau khô. 

Trong kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn có nói rõ: “Kẻ nào thấy 
được Lý duyên khởi là thấy Pháp. Người nào thấy Pháp, là 
người đó thấy Phật”, tức là phải ngộ nó, chứ không chỉ đơn 
giản thấy là thấy, ta phải thấy được ở trong đó có gì, cái này 
sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, ta phải thấy rất rõ 
trong từng sát na. 

Theo kinh điển hơn 6000 năm của Vệ Đà nêu ra bốn yếu tổ 
giống y hệt thuyết duyên khởi. Trong kinh Vệ Đà và Thập nhị 
nhân duyên đều nói vô minh dẫn đến nghiệp, và thuyết duyên 
khởi chỉ tóm tắt ngắn gọn trong một câu: “Duyên sanh thì Pháp 
sanh. Duyên diệt thì Pháp diệt”. 


Khi Sư khám phá cả kinh điển Phật Giáo và Vệ Đà, mọi thứ 
đều quy lại hai yếu tô chính là Tự ngã - Vô thường. Kinh Vệ 
Đà thường dính mắc đến đạo Hindu, từ đó ta có thể thấy theo 
phong tục tập quán Ân Độ, thuyết duyên sinh không hắn là 
Phật đặt ra, mà Phật đã lấy những cái đã sẵn có, Phật chỉ sửa 
lại cho nó rõ ràng hơn thôi. Thuyết duyên khởi không chỉ đơn 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 5 


giản là cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia 
diệt giống thuyết của khoa học, hay như thuyết của Newton vì 
có sức hút của Trái Đất nên trái táo rơi xuống trúng vào ông, 
nhưng giáo lý duyên khởi của Phật còn phức tạp hơn vậy nữa. 
Vì thuyết duyên khởi này hoạt động theo hai chiều, lý thuyết 
này không phủ nhận nhân quả và cũng không xác nhận nhân 
quả, chỉ nói răng hiện tượng là như vậy. Không phải nhân nào 
quả đó, không phải tôi làm ác thì khi tôi chết tôi sẽ xuống địa 
ngục. Phật từ chối lý thuyết ñ ấy trong kinh Hindu, mặc dù các 
bạn đã làm những nghiệp xâu nhưng các bạn có thể tu tập để 
chuyền hoá nghiệp ấy. Nghiệp xấu ra quả xấu là thuyết của Vệ 
Đà. 

Mục đích của đạo Phật là sự nhìn vào bên trong, những hiện 
tượng bên trong đang xảy ra, Đức Phật không quan tâm đến 
bên ngoài, dù Trái Đất có sụp đồ hay vũ trụ tan Tã cũng không 
quan trọng, ta chỉ quan tâm những cái tốt, cái xấu trong ta như 
thế đề ta chuyền hoá từ người phàm thành Thánh, từ người xấu 
thành người tốt. Đạo Phật và Hindu đều chú ý đến hai điểm là 
vô ngã và vô thường. Các pháp đều vô thường thay đổi hoài, 
nếu ta dính mắc thì ta khổ. Không có cái gì là thực thê của ta. 
Ví dụ ta nói về bông hoa, từng giây từng phút nó đều đang hoại 
diệt, tuy mình không thấy, nghĩ rằng nó còn đó nhưng thực sự 
nó đang biến mất. Thân chúng ta cũng vậy, mỗi một giờ chúng 
ta sông, nghĩ rằng ta đang khoẻ đang vui, nhưng thực sự ta 
đang cắt ngắn quãng đường đi đến nghĩa địa, sông một giờ 
đồng hồ là đi đến nghĩa địa một giờ đồng hồ. Trong cái sống 
có sự xuất hiện của cái chết nên ta mới gọi là vô thường. Trong 
Kinh Trung Bộ nói về 12 nhân duyên khởi đầu bằng vô minh, 
tham ái. Vô minh, tham ái dẫn đến hành, hành sanh ra các 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6 


nghiệp ở nơi tâm, tâm chúng ta ghi nhận các hành động ấy và 
tạo nên cái nhớ ở thức. Cái nhớ ấy tạo nên danh sắc thân và 
tâm, hễ có danh sắc và tâm thì thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân các cảnh sắc bên ngoài nhập vào, từ đây có xúc, xúc lại 
sanh ra thọ. Bất kế rằng đó là thọ lạc, thọ khổ sẽ dẫn theo ái, 
xác nhận sự hiện hữu của các bạn. Nếu các bạn biết được với 
trí tuệ của mình rằng sự hiện hữu không có, thì hà cớ gì ta quan 
tâm đến thọ lạc thọ khổ. Vì có ta thì ta mới có thọ lạc thọ khổ, 
nếu tiêu diệt bản ngã ấy đi thì thọ ở chỗ nào. Nếu ngay chỗ thọ 
ấy, ta phá được thì theo Ngài Mogok các bạn đã phá vỡ vòng 
thập nhị nhân duyên, không còn tái sanh nữa. 

Khi các bạn mở mắt ra, các bạn thấy con, thấy chồng, thấy 
tài sản, tất cả những thứ đó đều khởi lên trong bạn cái thương 
hoặc ghét, chính cái thương ghét ấy tồn tại vì có cái ngã, nếu 
không có ngã thì cái gì thương ghét đây. Vì có nền móng là 
chấp ngã nên có thương ghét. Đức Phật nói về cái sanh không 
phải chỉ lúc ta lọt lòng mẹ, mà ngay trong lúc này bạn vui vẻ hồ 
hởi là các bạn đã sanh rồi, một cái ngã sanh ra theo tiếng khen 
của người ta, và cái ngã đó cũng sẽ chết và chịu sự đau khô. 
Khi một người khác lại nói bạn- rằng bạn chỉ giả vờ tu thôi, 
bạn buôn. Bây giờ các bạn buôn vậy hồi nãy cái vui nó đi đâu? 
Có phải các bạn đã sanh tử ngay trong bây giờ không? Cái vui 
phải chết đề cái buồn sanh ra, cứ như vậy các bạn sanh tử biết 
bao nhiêu lần trong một ngày. 

Chúng ta đang đầu độc chính mình bởi cảm giác dục lạc. Đức 
Phật nói các bạn đều hành xử ăn uống, ngủ nghỉ trong sĩ mê, và 


Ngài dùng từ “giấc mơ hiện hữu”, chúng ta tưởng rằng mình có 
thật đây. Khi các bạn thở ra mà không thở vào thì chuyện gì sẽ 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 7 


xảy ra. Sư đã đi nhiều đám ma, Sư thấy bức hình Đức Phật 
ở đăng trước, sau bức hình ấy là quan tải của quý vị, vài ba 
ngày sau thì quan tài bị đem đi chôn hay đi thiêu. Nhưng các 
bạn vẫn ưa thích sự hiện hữu của mình. Mặc dù biết Phật nói 
đúng, Sư nói đúng, nhưng bạn đến nói với Sư “°con muốn đi 
tu lắm nhưng con không bỏ chồng, bỏ con được, con đi tu thì 
chồng, con, bỏ cho ai”. Tức là các bạn sợ mất đi cảm giác “độc 
quyền”: cái đó là của tôi và chỉ của tôi mà thôi, cho nên bạn 
đâu tu nồi. 

Khi các bạn thấy thân này có, phương pháp này tu hay giúp 
tôi tu thành tựu, thì các bạn tạo nên cảnh giới, trong cảnh giới 
ấy chỉ có bạn và phương pháp đó thì các bạn không phá vỡ 
được vòng thập nhị nhân duyên, vì trong đó có ái ngã, ái pháp. 
Nếu phương pháp đó không giải quyết được cho mình ra khỏi 
vòng sanh tử, chỉ làm mình vui hơn thôi, rồi mình nhận đó là 
phương pháp tuyệt vời, vậy mình đã xác lập ra cái ngã và xác 
lập ra phương pháp dính tới cái ngã. Như vậy các bạn không 
được giải thoát vì còn dính mắc tới pháp, tới ngã, phải buông 
nó xuống. 

Ngài Long Thọ áp dụng thuyết duyên sanh khởi này, cái này 
sanh thì cái kia sanh, không một pháp tự nhiên mà có, có nghĩa 
là cái pháp đó phải lệ thuộc nơi pháp khác, cho nên sự hiện hữu 
của pháp đó là không có ,vì nó phải lệ thuộc các yếu tố khác. 
Ví như bạn nhìn vào thân mình, hàng triệu thứ tập trung lại 
như máu, xương, nước tiểu, v.v mới tạo nên một con người, 
chứ không phải một món. Có nghĩa là con người bạn không có 
thật, vì có những yếu tố đó nên mới hiện ra con người. Ngay cả 
cái trí của các bạn, được giáo dục bởi cha mẹ khác nhau, hoàn 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang ö 


cảnh xã hội khác nhau, báo chí khác nhau, niềm tin khác nhau 
đê các bạn trở thành thành tố biệt lập khác hắn những người 
khác trên hành tinh này. Các bạn là một người không giông aI 
hết, kế cả hai anh em song sinh cũng không giông nhau. 

Khi các bạn còn xúc thì còn thọ, cắt xúc đi thì không còn thọ; 
đó là lý do vì sao nhiều người ưa thích nhập thất, vì lúc đó 
không xúc nữa, đóng tai, mắt, mũi lại. 

Cốt lõi của thập nhị nhân duyên chỉ nói tới ba đời sống: quá 
khứ, hiện tại và tương lai. Đời sống quá khứ gồm hai yếu tổ là 
vô minh và hành (tâm hành). Đời sống hiện tại gồm cái thức, 
danh sắc, tâm và thân, cho tới xúc, thọ, ái, thủ, hữu, muốn trở 
thành, muốn tái sanh. Và đời sống tương lai là sanh ra rồi đau 
khổ, đau khổ rồi chết. Kiếp sống tương lai nào cũng vẫn tiếp 
tục như vậy thôi. 

Mười hai nhân duyên không phải đợi các bạn chết rồi tái sanh 
thực sự đâu, mà nó chết thực sự trong tâm các bạn ngay bây 
giờ. Giống như hằng ngày các bạn ưa thích ăn, cái tâm muôn 
ăn khởi lên, cái tâm ây nêu không có suy nghĩ chính là tâm súc 
sanh đang hành xử ở trong thân của bạn, thúc đây các bạn đi 
kiếm đồ ăn. Chính lúc ấy các bạn đang phải triển cái ăn của súc 
sanh và tạo nên cái nghiệp phải đi kiếm đồ ăn, ăn, đau bụng, 
đi toilet, đi bệnh viện và sanh ra nhiều thứ vì cái ăn. Cái vòng 
sanh tử luôn luôn có trong đời sống hằng ngày chứ không phải 
đợi tới lúc chết. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9 


VÔ MINH - IGNORANŒ fVIJJA 


Trong mười hai nhân duyên, Vô Minh là nhân duyên chính và 
dẫn đầu các pháp. Đặc biệt trong Phật Giáo bao nhiêu thế kỷ 
nay, có một niềm tin răng vô minh dẫn tới sanh tử ưu bi khổ 
não. Vì vô minh cho nên tác động mười hai nhân duyên tiếp 
theo đó, và dẫn đến tái sanh. 


Trong kinh Vệ Đà, ý nghĩa cũng tương đồng như chúng ta 
được biết, vô minh được xem như là ngu si, tăm tối, ảo giác, ảo 
tưởng. Ba đặc tính căn bản của vô minh là không biết, biết sai, 
và cứng đầu với sự thật. 


Đức Phật đã cho ví dụ về trường hợp không biết như một người 
vì không có ánh sáng trong đêm đã nhìn lầm sợi dây thừng là 
con răn cho nên hoảng hốt la lên, khi dân làng chạy ra thì thấy 
đó chỉ là sợi dây thừng. Nếu chúng ta không có trí tuệ, ta nhìn 
cảnh vật theo một cách khác. Giống như một người dù có mắt 
nhưng vì ban đêm không có ánh sáng nên nhận định sai sợi dây 
thừng là con rắn. 


Một người biết sai nhưng cũng nói rằng không cúng cho thân 
nhân đã mất thì họ sẽ bị đói, khi sống họ đói nên mất rồi cũng 
sẽ đói, hoặc giả một ví dụ khác nói rằng người mất thì phải đi 
về Niết Bàn, và chỉ có những ông Sư gân gũi Phật mới có đủ 
quyền năng giúp cho Tgười mất đi về Niết Bàn và nhờ Sư cúng. 
Thứ ba mặc dù ta biết đó là sự thật nhưng vẫn cứng đầu bảo 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 10 


thủ quan điểm của minh. Ở trong kinh Trung Bộ cũng có một vị 
Sư, đệ tử của Đức Phật, tuy đã nghe Đức Phật giảng dạy nhưng 
vẫn tin rằng con người có linh hồn, và sau khi chết linh hồn 
sẽ đi tới cảnh giới đó, trong cảnh giới ấy sẽ mang những đặc 
tánh của kiếp sống hiện tại. Vào thời Đức Phật, qua những câu 
chuyện như vậy, có rất nhiều vị kế cả đệ tử của Đức Phật cũng 
còn cứng đầu không chấp nhận sự thật. Trong kinh Tương Ưng 
và kinh Trung Bộ, Ngài nói rõ: “Này các chư Tỳ-khưu, khi các 
ông có một khái niệm là ta, có tôi đây, thì ngay lập tức là vô 
minh”, vì thật sự cái ta ấy chỉ là tứ đại ngũ uân vốn không thật 
mà ta lại tin là có. 

Một trong những cách để thấy nguồn gốc của sự vô minh đó là 
chúng ta không cảm nhận, không thấu triệt được sự vô thường 
ở trong các pháp, các pháp đều sanh diệt mà ta lại tin rằng 
thường. Khi bạn tin rằng có cái tôi, có cái của tôi, chồng tôi, vợ 
tôi, con tôi, ý kiến của tôi, sự nghiệp của tôi, tất cả của tôi thì 
chúng ta đang hành động dưới sự vô minh. Đức Phật nói rất rõ 
rằng thông qua năm căn đề nhận diện được các cảnh giới bên 
ngoài, nhưng ta lại mang theo thành kiến, tư kiến cho nên nhìn 
cảnh giới bên ngoài khác đi, đó gọi là vô minh. 

Khi vô minh xuất hiện, lập tức tạo nên sự mâu thuẫn giữa con 
người với con người, trong cộng đồng, xã hội, giữa nam với 
nữ, nữ với nữ, đều tạo nên sự xung đột, hoặc trên bề nổi, ngâm 
ngầm, trong sự yên lặng chăng qua cũng vì vô minh. Sự mâu 
thuẫn yên lặng trong nội tâm ấy chính là do tham sân cộng lại. 
Nhưng tại sao chúng ta không nhận diện ra kẻ thù của mình? 
Đơn giản vì chúng ta dính mắc tới cái ngã của ta, tôi biết, tôi 
làm đúng, tôi không quan tâm đến người khác, người khác nghĩ 
gì là chuyện của họ, ai không làm theo kiểu của tôi là sai. Mâu 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang II 


thuẫn ấy không thê hiện ra bên ngoài, khi ta tu, ta cố đè nén, 
nhưng sự yên lặng ấy chính là kẻ sát nhân thầm lặng, bị dẫn dắt 
bởi vô minh, và dẫn ta đến sự sanh tử luân hồi. 

Muốn loại trừ vô minh, ta hãy xem những ví dụ mà Đức Phật 
đã thực hành để diệt trừ vô minh, thứ nhì ta xem các vị Sư 
hướng dẫn mình cách các ngài diệt vô minh rồi rút tỉa ra cái 
của mình, đừng bắt chước, đừng sao chép nguyên khuôn, hãy 
nhặt ra những gì ích lợi để làm vốn cho mình. Chép nguyên 
khuôn của ông thầy cũng chính là vô minh. 

Tất cả các sách, cũng như trường phái đều giống. nhau về cách 
giải quyết vấn đề vô minh là trong đời sống hăng ngày đều 
chánh niệm tỉnh giác, nhất là trong thiền hành, chỉ có cách tự 
làm, tự nấu, tự ăn, tự tu ta mới hết vô minh. Đừng tin rằng VỊ 
Sư nảo thanh tịnh hay chứng đắc rồi có thể làm cho các bạn rũ 
bỏ được vô minh, có cái minh, như vậy chính các bạn đã vô 
minh trên cả vô minh nữa. Không aI khác, chính bạn phải thực 
hành để bỏ vô minh của chính mình. 

Đức Phật dạy muốn rũ bỏ vô minh ta phải phát triển tuệ giác. 
Biểu hiện của trí tuệ có thê được nhìn thông qua bốn oai nghi 
đi - đứng - nằm - ngồi. Nếu ta áp dụng chánh niệm trong bốn 
oai nghi, bất cứ lúc nào, không để thả lỏng là các bạn đang 
thực hiện phát triển tuệ giác. Sự chánh niệm ở bên ngoài sẽ ảnh 
hưởng đến sự chánh niệm ở bên trong, bởi vì chánh niệm ấy 
giúp các bạn quan sát được thân thọ tâm pháp, những gì đang 
xảy ra, tức là tuệ giác ở bên trong, tuệ giác nội tại. Khi các bạn 
quan sát được những gì ở bên trong, các bạn thấm thấu được 
vô thường, gọi là tuệ giác vô thường, tuệ giác ấy không thê nào 
phát triển được bằng sách vở, nghe giảng, chỉ bằng, chỉ bằng 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 12 


kinh nghiệm, chịu sự đau khổ, cô gắng thực hiện. Khi các bạn 
có tuệ giác vê vô thường rồi thì sẽ có tuệ giác về vô ngã, các bạn 
ở trong cảnh giới Niết Bàn ngay trong lúc còn sống. Những vị 
A-la- hán thời Phật đã chứng nghiệm Niết Bàn ngay trong lúc 
còn sống, đó gọi là Niết Bàn hữu lậu, các Ngài không còn đau 
khổ trong tâm, thong dong tự tại. Và sống trong Niết Bàn khi 
đang sống thì khi chết phải nhập Niết Bàn thôi, không cách nào 
đi lạc được. Nếu các bạn phát triển được tuệ giác Niết Bàn, tuệ 
giác tịch tĩnh, bạn chăng cần vị Sư nào cầu nguyện khi chết. 
Hãy cân thận khi các bạn tin rằng một phương pháp nảo. đó 
giúp các bạn giải quyết được sự chấp thủ vô minh, chấp rằng 
phương pháp đó là tuyệt hảo, chỉ có phương pháp đó mới đưa 
tới giải quyết sanh tử luân hồi, rồi ta dính mắc vào phương 
pháp đó thì ta đang xây dựng một cái vô minh mới nữa. Cho 
nên sau khi thành tựu, các bạn hãy xả, đừng dính mắc. Trong 
kinh Trung Bộ, Đức Phật nói người vác bè đi qua sông, đi đến 
bờ bên kia đừng đội cái bè trên đầu tiếp tục đi nữa, phải thả 
xuống. Khi các bạn thấy được mình đang sống trong sự khổ 
đau, thấy được rằng mình đang hành xử với vô minh, thấy 
được mình đau khổ vì vô minh, ngay giờ phút â ấy tuệ giác phát 
sinh, ngay lúc đó các bạn đã sống trong Niết Bàn. 


Niết Bàn và vô minh chính là hai mặt của đồng tiền, giống như 
ánh sáng và bóng tối, mở đèn lên bóng tối không mất đi chỉ là 
ta không thấy nó thôi, tắt đèn đi bóng tối không trở về vì nó vẫn 
ở đây, bởi có ánh sáng nên ta không thấy bóng tối. Tuệ giác và 
vô minh đều cùng bản chất giống nhau không khác, chẳng qua 
chúng ta quá vô minh đề không thấy được cả hai đều cùng bản 
chất. Nếu không có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng, nếu 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang I3 


không có ánh sáng thì không có bóng tối, không có tuệ giác 
thì không thấy có vô minh, không có vô minh thì không có tuệ 
giác. Cho nên Niết Bàn không phải đợi đến lúc chết mới đi về, 
mà ngay trong lúc này nếu các bạn sống vỚI sự chánh niệm tỉnh 
giác là từng giây từng phút các bạn đang sống trong Niết Bàn. 
Nói về vô minh, tuệ giác, Niết Bản, địa ngục, tham sân si đều 
là những khái niệm trừu tượng, không thê năm được, nhưng có 
cái ta năm được đó là lối sông của ta. Thay đôi lối sống tham 
ăn, tham ngủ thì sẽ được Niết Bàn, đây là phương pháp thực 
tế nhất mà Đức Phật dạy. Nếu các bạn luôn sống trong chánh 
niệm tỉnh giác, nghiêm túc giữ giới, các bạn sẽ phát sinh được 
tuỆệ giác, soi sáng cái vô minh của mình, biết rằng mình sai, 
mình sửa như thế nào, vô minh tạo nên sân hận sợ hãi, lo lắng, 
đam mê. Niết Bàn không phải nơi nào xa xôi, tốn kém mới đến 
được, Niết Bàn ở ngay trong chính chúng ta. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 14 


CúCH NàO Giải QUYẾT VÔ MIINH ? 


Thưa quý vị, không chỉ có những điều Đức Phật nói về vô minh 
mới là vô minh. 

Mỗi ngày, chúng ta lại có thêm những thứ vô minh mới nữa. Và 
câu hỏi được đặt ra là tại sao ta lại cần phải bỏ vô mình? Trong 
khi nhờ có vô minh mà ta thưởng thức được các cảm giác dục 
lạc, được ăn, được ngủ, được có vợ, có chồng... Tại sao chúng 
ta lại bỏ nó đi uỗng vậy? 


Trong khi đời sống vốn rất ngắn ngủi . Đức Phật dạy chỉ cần 
thở ra mà không thở vào thôi thì đã qua một cuộc đời mới TÔI: 
chính vì ngắn như vậy nên tại sao ta phải bỏ các cảm giác dục 
lạc đi chi uỗng vậy vì nó làm ta rung động, sung sướng. Tại sao 
các bạn lại vứt những thứ “quý giá” đó đi, trong khi nhờ có vô 
minh mới được thưởng thức. Thực ra, một khi đã có minh rồi 
như ngọn đèn soi sáng ta sẽ thấy rõ các cảm giác dục lạc ấy chỉ 
toàn là những thứ bắt tịnh, dẫn đến đau khổ và tái sanh mà thôi. 
Ví như ăn có ngon cách mấy rồi cũng sẽ đi vào toilet, ngủ thì 
như một xác chết, sự khoái lạc trong quan hệ vợ chồng ... tất cả 
nhưng thứ ấy dẫn ta đến tái sanh. 

Và nếu không có ăn, ngủ, các dục vọng nam nữ thì sẽ không có 
tranh đấu, giết chóc. Nếu các bạn tham đắm một trong ba thứ 
đó. Đức Phật nói đó chính là vô minh. Đức Phật nói rất rõ khi vô 
minh xuất hiện nó sẽ dẫn tới khao khát tái sanh. Phải sanh trở lại 
để hưởng thụ cảm giác dục lạc vì đời sống quá ngắn. Chứ chết 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l5 


rồi mà đi ra khỏi vòng sanh tử như các bậc A la hán thì sẽ không 
còn thưởng thức được các cảm giác dục lạc nữa. Cho nên điều 
quan trọng là cái Tâm ưa thích dục lạc và hưởng thụ nó, muốn 
giữ nó kế cả bây giờ và tương lai; cái đó gọi là khát ái. Chính 
khát ái đó sẽ dẫn ta đến tái sanh mà tái sanh vào cảnh giới nào 
thì chưa biết được? 
Nếu các bạn nhìn thấy sự thực cuộc đời là đau khô. Nếu các 
bạn thấy rõ như vậy thì ta sẽ không còn tư tưởng muốn tái sanh 
nữa. Vì đẳng sau những cảm giác dục lạc là khô đau trong vô 
lượng kiếp. Các bạn chỉ có thể thưởng thức ăn, ngủ.... trong 
kiếp này thôi nhưng hậu quả là các bạn sẽ chịu đau khô trong 
vô lượng kiếp. 
Ngài Long Thọ đưa ra công thức như sau: Khi có vô minh + 
dính mắc + thủ đắc thì sẽ sanh ra khao khát tái sanh. Và chính 
khao khát tái sanh ấy sẽ đây các bạn vào tái sanh sau khi chết. 

I. Vô minh: tham đắm các cảm giác dục lạc. 

2. Dính mắc: cái này là của tôi, vợ tôi, chồng tôi, nhà tôi,... 

3. Thủ đắc: cỗ nắm nó, giữ nó, không buông nổi. 
Cái thân này của tôi nên tôi cô nắm nó,tôi cố chiếm hữu nó 
vì tôi dính mắc nó. Đó là lý do vì sao Ngài Long Thọ đưa ra 
thuyết tánh không. Các pháp đều không mà nếu nó là không thì 
tại sao ta lại dính mắc tới nó. 
Ví như có người kiếm tiền dễ dàng, giàu có mặc dù có thê 
kém hơn người khác, đó là do kiếp trước họ đã làm nhiều việc 
phước thiện, bố thí, cũng dường, nên kiếp này được hưởng. 
Vì vô minh, dính mắc, thủ đắc nên dù mở mắt mà vẫn chiêm 
bao. Chúng ta không có tỉnh giác sẽ thấy cuộc đời toàn hảo mà 
quên rằng những đau khổ theo sau như lời Đức Phật đã dạy : “ 
Đời là bề khổ” là vậy. 

Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l6 


Và một nguyên lý mà Đức Phật đã dạy rằng : “ Các pháp do 
duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt”. 
Muốn giải quyết được vô minh thì phải coi Duyên gì, nhân gì 
mà ta vô minh: 

1. Bên ngoài: đóng bớt 5 căn lại, nguồn gốc tạo nên cảm 
giác dục lạc. 

2. Bên trong: Chọn lọc tư tưởng để đưa vào trong thức. Khi 
một tư tưởng bất thiện xuất hiện, ta nhặt nó và vứt nó đi. Dần 
dần tâm thức sẽ được trong sạch. 

Ba điều tạo nên Nghiệp lớn khó bỏ là: Ăn, ngủ, quan hệ dục 
lạc. Khi thay đổi phải từ từ để tạo sự thích nghỉ cho cơ thể 
„tránh các phản ứng phụ gây hại cho ta. 
Dưới đây là 9 gợi ý để loại bỏ vô minh, quý vị có thê tham 
khảo, thực hành: 

1. Luôn luôn lăng nghe Pháp. 
Luôn quán xét bên trong. 
Xem xét trở lại. 
Học hỏi từ các bậc thiện tri thức. 
Tránh xa những người mang đến sự bắt thiện. 
Thực hành thiền định, rộng lượng, từ bi và chánh niệm. 
Thực hành vô ngã. 
Chánh niệm vô minh. 

9. Tư duy chọn lọc. 
Và quý bạn nên ghi nhớ rằng: Mục đích của người tu là Niết 
bàn. Niết bàn là trạng thái của tâm khi không còn dính mắc một 
pháp nào nữa. Đừng mộng tưởng về cảnh giới Niết bàn xa xôi 
nảo cả, nó sẽ tạo ra dính mắc về cảnh giới mà thôi. 
Và lời kết cho bài hôm nay: Hãy thiền định, yên lặng trong nội 
tâm, cô làm việc tinh tấn để cuối cùng giống như mặt trăng 
rời xa những đám mây đề sáng tỏ. 


PS TƯ Bố DU IS lết si” 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang l7 


VÔ MINH Và THỜI GIAN 


Trong Kinh Qurˆan, vô minh được dịch nghĩa là hành động 
một cách ngu dốt, đần độn, ở trong Phật học thì khác hơn một 
chút, Đức Phật nói rằng vô minh là không biết cái sự khổ, vì 
không biết nên lấy sự khổ ấy là nguồn lạc thú, và đăm chìm 
trong nguồn lạc thú, tiếp tục sanh tử luân hồi đề tiếp tục hưởng 
thụ cái khổ ấy; cho rằng cái khổ ấy là hạnh phúc. 

Vì vậy: khi chúng ta nói đến vô mình là nói về sự không biết 
bản chất của sự khổ, không biết nguôn gốc của sự khô. 

Nói theo khoa học thì hiện tại là sự nôi tiếp của quá khứ, tương 
lai là sự nỗi tiếp của hiện tại. Nếu nói đến một chuỗi dài thời 
gian như vậy thì nói đến cuộc sống của chúng sanh từ khởi 
thuỷ đến điểm kết thúc đều có những chuyên biến thu lượm 
rồi tăng hoặc giảm, cuối cùng trở thành đần độn hơn hay thông 
minh hơn. 


Ví dụ trưa hôm qua chúng ta ăn bánh xèo và nó đã rớt vào quá 
khứ, ngày hôm nay chúng ta không có bánh xẻo, ngày mai 
chúng, ta sẽ không có bánh xèo. Nếu sáng bánh xẻo, trưa bánh 
xẻo, tối cũng bánh xèo, mai cũng bánh xẻo, ăn mười ngày liên 
tiếp, dầu ngon cách mấy thì ta cũng muốn trốn luôn. 

Bánh xèo là bánh xẻo, bánh xèo ngày hôm qua và bánh xẻo 
ngày mai giống như nhau, chất lượng vẫn y như vậy, tại sao 
hôm qua ăn thấy ngon, hôm nay ăn thấy ngán, ngày mai ăn 
ngán hơn, ngày thứ mười là muốn ói? Cũng vậy tháng trước 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l8 


quý vị đi đám tang, người ta cầu nguyện người chết được về 
Niết Bàn, diễn tả nơi ấy rất là vui, muốn gì cũng được, khi 
nghe như vậy trong tâm quý vị khởi lên tư tưởng ước gì tôi 
chết cũng về Niết Bàn là quý vị đã nghĩ về tương lai. Và muốn 
như vậy thì phải tu tập như thế nào đề tương lai tôi chết về Niết 
Bàn, nó đã thay đổi và khởi lên khát ái là tôi muốn về Niết Bàn, 
cái khát ái đó đã phát triển từ trong quá khứ chứ không đợi tới 
tương lai. 

Nhưng sau khi nghe Sư nói Niết Bàn là trạng thái của tâm, nơi 
đó tịch tĩnh, không sanh không diệt, không có ông Phật, không 
có người yêu, không có vợ chồng, không có tiếng cười, tiếng 
khóc, không có bánh xẻo, không có gì hết. Thế là bạn chán, tôi 
năm chiêm bao, ước gì con không về Niết Bàn, con ở đây có 
vợ có chồng, có bánh xèo, có đủ thứ, còn về Niết Bàn không 
có gì hết. Niết Bàn không hè thay đổi, nhưng cái gì trong tâm 
quý vị thay đổi về Niết Bàn? Đêm bạn suy nghĩ không muốn 
về Niết Bàn nữa, thì cái tương. lai lập tức trở thành cái hiện tại, 
biến khái niệm tương lai trở về hiện tại. 

Hiện tại là một tiến trình chuyền hoá liên tục, liên tục như dòng 
sông ở trong tâm thức môi con người. Khi các nhìn dòng sông, 
dường như thấy mặt nước tĩnh lặng, nhưng thật sự nó vẫn tiếp 
tục chảy, không bao giờ có cái nước cũ ở đó. Ở Tây phương có 
câu: “Không aI có thể tắm hai lần trên cùng dòng sông”, có ng- 
hĩa là dòng sông vẫn như vậy, nhưng khi bạn tắm là nước mới, 
nước cũ đã trôi qua rồi. Các bạn có cảm nhận được sự thay đổi 
trong tâm thức của mình hay không? Bạn có khám phá được 
tâm thức của bạn ở ngay hiện tại sát na này có đủ cả quá khứ - 
hiện tại - vị lai, nó đang thay đổi. Nếu các bạn không nhận diện 
được nó thì các bạn đang vô minh. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 19 


Nếu các bạn không thấy được ở trong hiện tại nó thật sự không 
có, nó chỉ là tâm thức, sự kết cấu liên tục của những dòng tâm 
thức sinh hoạt, bạn nghĩ răng quá khứ đã qua, thật ra gom lại 
quá khứ - hiện tại - vị lai chỉ ở trong một sát na mà thôi. Nếu 
bạn thấy rõ trong một sát na đều có quá khứ - hiện tại - vị lai, 
nơi đó chăng có gì cả, chỉ là sản phẩm tưởng tượng của não, 
thì những khát ái hưởng thụ những gì còn tồn tại quá khứ trong 
trí nhớ sẽ không còn nữa. Vì bạn biết hiện tại thì đâu bám cứng 
ngắc vào quá khứ, nếu không bám vào quá khứ thì trong hiện 
tại không phát triển khát ái về những hiện tượng trong quá khứ, 
không phát triển những hiện tượng trong quá khứ thì tương lai 
sẽ không mong cầu, khi tương lai sẽ không mong cầu thì không 
còn khái niệm về tái sanh. Và khái niệm quá khứ - hiện tại - vị 
lai đều là khái niệm trong đầu các bạn, không do Thượng để 
tạo, cũng không do vũ trụ. 

Một đêm có vị Phạm Thiên Vua Trời đến hỏi Đức Thế Tôn: 
“Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đại trí, đại giác, xin Ngài nói 
cho con biết với thần lực của con như thế này, nếu con muốn 
đi đến điểm cuối cùng của vũ trụ này thì mất bao lâu?”, Đức 
Phật nói: “Kê cả ông đi đến bằng thần lực của ông như thể này, 
ông cũng không bao giờ đi đến được tận cùng của vũ trụ. Vì 
chính tâm thức của Ngài đã tạo nên cảnh giới đó, và cảnh giới 
đó chính là vũ trụ”. 

Cho nên khi các bạn còn, ước muốn còn, xúc còn, thọ còn, ái 
còn, thì các bạn còn dính trong cái vũ trụ các bạn tạo ra. Chỉ 
khi nào các bạn chấm dứt khái niệm, ý tưởng không còn sanh, 
các pháp không sanh thì ngay lúc đó là Niết Bàn, không còn 
vũ trụ nữa. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 20 


Đức Phật đã dạy không có quá khứ, hiện tại, tương lai đâu, chỉ 
có năm uân mà thôi. Năm uân trong quá khứ, hiện tại, tương lai, 
người có tu tập nhận biết rất rõ năm uân là năm uẫn, chỉ có uẫn 
là uấn thôi. Uấn là hiện tượng ở trong tâm, ghi nhận các hiện 
tượng bên ngoài rồi sắp xếp theo cái khát ái của mình. 

Đức Phật đã dạy môi người đều có khả năng sáng tạo ra năm 
uân của mình, năm uẫn của các bạn không giống năm uấn của 
Sư, cảm thọ của các bạn không giống cảm thọ của Sư. Ví dụ khi 
Sư nói còn 20 phút nữa là II giờ, Sư nghĩ còn 10 phút nữa tôi 
phải chấm dứt bài giảng này, còn các bạn nghĩ còn 10 phút nữa 
được ăn trưa. Cảm giác của các bạn về cái 11 giờ này khác với 
Sư. 

Tại sao các bạn có khái niệm khác nhau với Sư như thế? Đó là 
nghiệp. Cho nên Đức Phật nói nghiệp do chúng sanh tạo, chúng 
sanh phải tự giải quyết nghiệp của mình. Các bạn cũng như Sư, 
tạo nên khái niệm về cảnh giới đó, định nghĩa về không gian và 
thời gian thì lập tức có cảnh giới, hễ có cảnh giới mà thuần thục 
với cảnh giới tạo nên nghiệp, ưa thích cảnh giới đó thì lập tức 
tái sanh vào cảnh giới đó thôi. 

Sắc pháp là khởi đầu, rồi có cảm giác về sắc pháp, có thọ về 
sắc pháp, có nhận xét về sắc pháp, có ưa thích hoặt ghét về sắc 
pháp. Cho nên sắc pháp là sự khởi đầu hiện hữu và vạn vật, hình 
tướng. Bất chấp các bạn có thích hay không thích thì sắc pháp 
vân đứng đầu. Khi sắc pháp xuất hiện, vì những sự rung động 
nơi mắt, tai, mũi không được kiểm soát, lập tức tạo nên sắc 
pháp ở trong tâm, do đó phản ứng thương ghét, rồi tư tưởng, đặt 
những yếu tố khác đề tạo ra hình tượng, cảnh giới có ý nghĩa và 
trữ lại ở trong tâm thức để cuối cùng đi tái sanh. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 2l 


Tóm tắt lại, năm uẫn là năm uân của ta, không phải của mọi 
người. Bộ não chúng ta phải có thông tin,khi nảy sinh rung 
động nó dựa trên thông tin cũ được hình thành từ trước,rồi 
nó phản ứng xây dựng thông tin mới, tiếp tục xây dựng cảnh 
giới mới để rồi chúng ta bị nó lôi cuốn trong hoàn cảnh đó mà 
không biết. Thế nên ký ức rất là quan trọng, nhờ vào ký ức não 
mới có thể dựa vào đó tạo ra những cái mới, tăng trưởng hay 
loại trừ bớt đi cái cũ. Nếu không có ký ức, nó không nhận diện 
được gì hết, tiếng nói, âm thanh, ngôn ngữ đều nằm trong ký 
H6: 

Thế thì sự vô minh theo thời gian 


Ta biết không gian, thời gian đều nằm trong cái não, vậy vô 
minh ở trong não hay vô minh ở trong tâm? Thật ra tâm là một 
sản phẩm trừu tượng của não, không thê sờ được, nhưng não 
chắc chắn bạn sờ được, não còn sống thì tâm còn. Tâm thật 
sự là các hậu quả do sự tương tác của não với môi trường bên 
ngoài. Não chỉ thu nhận sự rung động, trữ lại ngay trong bây 
giờ, quá khứ - tương lai cũng nằm trong nó, không chạy đi đâu 
hết, nhưng cái tâm nó rong ruôi từ quá khứ đến hiện tại đến 
tương lai. 

Một công án thiền nỗi tiếng của Trung Quốc kế về một thiền sư 
muốn đến gặp tổ Huệ Năng ở trên núi nên ngài Thiền sư phải 
gánh kinh lên. Trên đường đi ngài đói bụng nên hỏi bà già bán 
quán cho Ngài ăn điểm tâm để có sức leo núi. Thế thì bà già 
hỏi như thế này, nếu ngài trả lời được bà sẽ cúng dường bữa 
ăn; vì ngài nói ngài là nhà tu, gánh một gánh kinh như thế này 
phải biết nhiều hơn bà già quê mùa này. Bà hỏi: '“Tâm quá khứ 
đã qua, tâm tương lai chưa tới, tâm hiện tại không dừng, thế thì 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 22 


ngài muốn điểm cái tâm nào?”, nghe xong Ngài đành chịu thua 
và leo núi với cái bụng đói meo. 
Vì cái khát vọng lầm lẫn, những giả tạo ảo vọng dẫn chúng ta 
đến kiếp lai sinh. Hy vọng rằng tasanh ra sẽ tốt hơn, và những 
hy vọng như vậy tạo nên năng lượng, dẫn chúng ta đến ảo 
vọng, cuối cùng là đi tái sanh. Nếu trong giờ phút lâm chung 
mà các bạn còn lại những khát vọng, những điều chưa làm 
được thì lập tức cái khát vọng đó tạo nên năng lượng tối đa 
thúc đây các bạn tái sanh để quay trở lại đây hoàn tất điều mình 
chưa làm xong. Nếu các bạn có khao khát kiếp này khổ quá, 
kiếp sau ao ước làm ông sư, và vì có khát ái như vậy khi chết 
lập tức năng lượng trong não đây các bạn kiếp sau làm ông sư. 
Nên bạn đừng ngạc nhiên khi mới lọt lòng, mồ côi không cha 
không mẹ, bị vứt vào chùa làm ông sư luôn, phải như vậy mới 
làm ông sư được thôi, còn cha còn mẹ sao làm ông sư được. 
Năng lượng trong giờ phút lâm chung rất là mạnh, tất cả các 
năng lượng và điều kiện trong vũ trụ đều quy thuận trong giờ 
phút đó, năng lượng nó quá mạnh nó rút hếtnăng lượng khác 
để yếm trợ cho sự tái sanh trong điều kiện nó tạo thành cái 
quả. Khái niệm về thời gian là trừu tượng, do con người tạo 
ra, không có thật, là ảo giác. Nếu các bạn còn dính mắc về quá 
khứ tức là có sự hiện hữu trong quá khứ, thì lập tức có hiện tại 
và có tương lai, có khát vọng ái tiếp tục tái sanh nữa. Cho nên 
Đức Phật nóiđừng dính mắc đến thời gian. Đừng dính mắc đến 
quá khứ. 

Đừng dính mắc đến hiện tại. 

Đừng dính mắc đến tương lai. 
Đức Phật đã dạy hãy quán chiếu như sau : uâẫn là uân thôi, uẫn 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 23 


của quá khứ, uân của hiện tại, uẫn của tương lai, cũng chỉ là 
uẩn thôi. . Còn nếu có cái ta trong cái uẫn, ta ao ước đều tạo 
nên ảo vọng và ảo vọng tạo nên năng lượng vì có sự dao động 
để tiếp tục tái sanh. Mỗi khắc giây là chuyên tiếp và chuyển 
dịch như dòng nước tâm thức. Đừng để những ký ức, hành 
động được tạo tác bởi thân và tâm trở thành những định kiến, 
tiền kiến không thể thay đổi được. Không có hiện tại đâu, Phật 
dạy hãy trú trong hiện pháp, tức là cái pháp đang xảy ra, chứ 
không phải trú trong hiện tại, hiện tại là nói về thời gian. Khi 
các bạn phá vỡ vòng thời gian, các bạn sẽ phá vỡ vòng sanh tử. 
Nếu các bạn chặt được cái tương lai, thì không còn tương lai 
để tái sanh. 


Những bước huân tu căn bản: 

Lắng nghe chánh pháp đề hiểu rằng các pháp đều vô thường, 
không có thật 

s Thực hành thiền quán trong cả đi, đứng, nằm, ngôi một cách 
thành thật 

sThân cận thiện tri thức 

“Suy tư chọn lọc 

Ngăn ngừa những nguồn tạo ra cảm giác xúc động ảo 

-Khống chế những tư tưởng và hành động cảm xúc 


Vòng tái sanh không phải do Phật, Thượng đế, vũ trụ tạo ra, mà 
chính vì tâm thức các bạn khao khát muốn tái sanh. Vì thế, chỉ 
có chính các bạn mới phá vỡ được nó chứ không phải ai khác. 
Đề phá vỡ bánh xe sanh tử luân hồi: 
1.Ngăn ngừa năm căn va chạm với những cảm xúc bên ngoài 
2.Phóng thích những tạp niệm từ bên trong (phóng sanh) 
Khi các bạn ngăn ngừa sự xâm phạm bởi 6 trần tạo nên những 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 24 


cảm xúc là các bạn bước đầu tạo nên năng lượng để chấm dứt 
sự tạo thêm năng lượng tái sanh. Tiếp theo các bạn lựa ra tất cả 
những tư tưởng, hành động đưa đến cảm xúc dục lạc, tư tưởng 
bất thiện, hành động bắt thiện, đều phải nhặt nó, vứt nó đi, gọi 
là phóng sanh. 

Phóng sanh tức là tạp chủng duyên sanh, những tư tưởng lộn 
xộn, tâm tham, tâm sân, tâm si, kế cả những ước vọng khao 
khát có một tương lai tốt đẹp hơn, nay gom lại thả xuống dưới 
nước cho nó trôi đi, không giữ lại trong tâm thì đó gọi là phóng 
sanh. Phóng sanh như vậy mới có công đức, mới giải quyết 
được vân đề, sanh tử luân hôi. Khi các bạn thấy cái khô nằm 
trong năm uấn, cái khô đều nằm trong quá khứ - hiện tại - vị 
lai đều là sự ước vọng khao khát, vì ước vọng khao khát cho 
nên mê mờ không biết năm uẫn dẫn mình vào khổ, thì các bạn 
còn sai lầm. Nếu các bạn thấy được ngay chỗ đó, nhận ra năm 
uân là khổ thì các bạn lập tức cắt nó dễ dàng, bước ra khỏi 
vòng sanh tử. Các bạn có thê bước vào Niết Bàn mà không tốn 
chútxíu sức nảo hết. 

Khi nghĩ tới quá khứ - hiện tại - vị lai, tôi sẽ tái sanh, tôi khao 
khát, tôi thích như thế này đều là khái niệm trừu tượng của não, 
không có thật mà nếu biết không thật thì chấm dứt nó rất dễ. 
Không ai tiếp tục ôm giấc mơ đi giữa ban ngày. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 25 


TIẾN TRÌNH THủNH LẬP TÂM 


Tâm hành và các yếu tố của tâm trong hành. Trong thập nhị 
nhân duyên, vì Vô minh trong quá khứ và vì những hành động 
ghi lại trong Tâm của mình từ nơi Thân, Khâu, Ý (tức từ Vô 
Minh và Ý) cho nên sanh ra cái Thức. 


Khi bạn chết, cái Thức nảy cũng mất, 5 uân (Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức) mất hết; nhưng cái Hành (Sankhara) như cái bóng 
của người được chụp hình trong tắm phim của máy chụp ảnh, 
cái bóng làm chúng ta đi tái sanh. Mỗi việc bạn làm, bạn suy 
nghĩ đều tạo nên cái bóng; cho nên Phật nói: mê bóng trăng mà 
chết (mê những cái đã ghi nhận lại trong ký ức của mình, khi 
mình chết chỉ còn lại cái bóng, nhưng vì ngu nên mình chấp 
bóng trăng là có thực cho nên tiếp tục tái sanh; vợ, chồng, anh, 
chị ,em, thân tướng trong đời sống hằng ngày tạo nên những 
cái bóng (bản sao), bất cứ cái gì: suy nghĩ, cử động tay chân 
đều tạo nên cái bóng (bản sao) và chính nó dẫn ta đi. Thông 
qua Thân, Khẩu, Ý, hễ có sự chuyên động tức có nói, có làm, 
có suy tư đều tạo nên năng lượng và năng lượng đó tạo nên cái 
StreSS. 

Sankhara không phải là kết quả của những hành động, mà nó 
là một tiến trình, tiễn trình liên tục từ lúc sửa soạn cho tới lúc 
ghi nhận cho tới lúc đặt tên, phiên dịch, cảm thọ; nguyên tiễn 
trình đó gọi là cái hành chứ không phải tôi thấy, tôi nói nó ra 
kết quả thì gọi là hành. Phật nói: những đầu não của chúng ta 
gom lại tiến trình đó để lưu trữ tất cả những cái bóng (bản sao) 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 26 


của những cái hành động của chúng ta. 


(Ví dụ : Tôi nói đó là con chó, vì mắt tôi nhìn thấy con chó, 
tai tôi nghe tiếng sủa của con chó, tôi thấy con chó nó đi và tôi 
muốn cho người khác biết đó là con chó nên tôi chỉ người khác 
đó là con chó), tất cả những cái hoạt động như vậy nó tạo nên 
trong đầu, nó chuẩn bị đặt tên, phiên dịch, có mục đích => tất 
cả những cái đó gom lại và đều có tính cách bạo động tại vì nó 
di động, không thê nảo tính được. 

(Ví dụ: không thể nào A nhìn B mà B biết A muốn nói đằng kia 
là con chó; A phải chỉ tay về phía con chó, B phải nhìn thấy 
con chó và B nói đó đúng là con chó => nguyên một tiến trình 
như vậy) 

Nhiều người hiểu lầm cái hành là hậu quả của những việc Thân, 
Khẩu Ý; thực ra nó là tiến trình ở trên não mà Phật nói rõ: khi 
nói tới tiễn trình, khi nói tới nhân quả thì đều có cái nghiệp; 
trong cái tiến trình (Sankhara) vì luôn luôn làm, Thân Khẩu Ý 
đều làm, được sao chép thường xuyên, ưa thích thường xuyên, 
làm hoài cho nên trở thành thói quen => cho nên nó mang một 
yếu tố, đó là cái nghiệp (nghiệp là thói quen), trong hành có 
nghiệp, cứ gọi nghiệp là tâm hành cho dễ nhớ (tâm hành tức 
tâm trí thành lập, lượm nhặt từng miếng những thông tin rồi 
ráp lại). 

Trong Kinh Tương Ưng, Phật nói: những cái gì chúng ta chuẩn 
bị, những cái gì chúng ta bị dính mắc, những gì chúng ta thấy 
nghe, dự định, sắp sửa đều yêm trợ cho sự thành hình của cái 
Thức; trên con đường chuẩn bị để cho thành hình cái Thức thì 
có tiến trình và tiến trình đó gọi là Sankhara, chứ không phải 
hậu quả của việc làm gọi là Sankhara 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 27 


(Ví dụ : không phải tôi chửi, rồi có người buồn gọi là Sankhara. 
Mà là tiến trình từ lúc tôi nhìn, rồi tôi chuẩn bị nói, trong đầu 
tôi có những tư tưởng bắt thiện hoặc thiện rồi bắt đầu tôi mới 
nhìn đối tượng đó rồi tôi mới phát biểu ra => tiễn trình chuỗi). 
Trong Kinh Tương Ưng, Phật nói: bởi vì khi cái thức phát triển 
do ước muốn, do những hành động này làm quen thì có những 
cái sản phẩm là mong muốn trở thành trong tương lai, mong 
muốn sự hiện hữu trong tương lai (tức tôi muôn trong tương 
lai tôi sẽ là cái gì ), 

Ví dụ : 5 năm nữa tôi sẽ có cái chùa đề tôi đi đến đó tôi tu; 5 
năm nữa tôi tu tôi phải bỏ hết Tham Sân Si, tôi phải lên cấp 
cao; khi tôi chết, những công đức tôi tu tập thì tôi sẽ về Niết 
Bàn, tôi sẽ không còn tái sanh nữa => tất cả đều là mong ước 
tương lai. 

Phật nói: khi có cái Thức nảy sinh ra do những cái hành thì 
ngay lập tức tạo ra khát ái; cho nên phải hiểu rõ nguyên do của 
khát ái để mà loại trừ nó; vì mắt nhìn => rung động => stress 
=> phản ứng lại => cho nên tạo nên cái thức, và vì có cái thức 
cho nên mới thấy được tiễn trình từ lúc chuẩn bị cho tới lúc cái 
thức được thành hình => tiến trình đó chính là Sankhara, cho 
nên muốn cái thức này không đây chúng ta đi tái sanh nữa thì 
chấm dứt Sankhara, mà muốn chấm dứt Sankhara thì đừng có 
động nữa, mà không có động thì phải ngồi thiền, tâm phải xả, 
thân phải xả. 

Nếu các bạn tâm không động nữa, được an vui, thân thoải mái, 
không khó chịu nữa, không bị stress nữa thì Phật nói như vậy 
đã là Niết Bàn; cho nên hãy chấm dứt ước vọng để tái sanh 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 28 


trong tương lai thì tất cả những gì dính líu tới tương lai như 
sanh ra, già, chết, đau khổ đều chấm dứt hết. 


Nói đây là những yếu tố của tâm, theo Thích Nhất Hạnh có 51 
yếu tố. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật nói: Này các chư tỳ 
khưu, ta nói cho các người nghe: tất cả các pháp đều có điều 
kiện, đều có duyên và đều bị tan rã khi duyên diệt, cho nên các 
người hãy cô gắng, nỗ lực để đưa tới sự giải thoát. Phật không 
quan tâm tại sao Sankhara xuất hiện, Sankhara có bao nhiêu 
loại, màu sắc của nó như thế nào mà Phật nói: nó là vô thường, 
không có tự tánh cho nên biết để tiêu diệt nó, để chấm dứt sanh 
tử; chấm dứt sanh tử là mục đích của Phật; đạo Phật là đạo khổ, 
thấy khổ, chấm dứt khổ; trước khi diệt khổ chúng ta phải biết 
nguyên nhân của khô và tại sao nó sanh ra, Phật không quan 
tâm nó màu trắng hay màu đen. 


Sankhara là hình ảnh, các bạn lượm lặt lên, lượm mọi thứ tức 
là mắt tai mũi nó lượm, nhặt vô. Khi các bạn nói, nghĩ, làm, 
tất cả những điều đó đều có năng lượng vì nó di động nên nó 
phải phát sinh năng lượng mà hễ phát sinh năng lượng thì nó 
phát sinh cái stress nữa, mà chính cái stress lại tiếp tục xúi các 
bạn phải làm thêm nữa và thức này tiếp tục được bồi dưỡng 
tiễn trình để cho những cái tâm ở trong thức này ưa thích, ghét, 
trăng, đỏ, đen, vàng, chó mèo, nhà => chính là Sankhara, tiến 
trình chứ không phải là vật đó tức là Tâm hành (hành là hành 
động, hành động nơi miệng là lời nói, hành động nơi ý là suy 
tư, hành động nơi thân là thân hành => Ý hành, Khẩu hành, 
Thân hành => 3 cái này tạo nên Sankhara). 

Khi các bạn tích lũy những cái đó, trong tiễn trình tạo nên Tâm 
hành; 3 cái Ý hành, Khẩu hành, Thân hành tạo nên Tâm hành 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 29 


tức là nhớ, 3 cái đó lại tiếp dẫn các bạn để tiếp tục nói, tiếp tục 
suy nghĩ và tiếp tục làm, hành động để rồi tiếp tục xây dựng cái 
thức và cứ tiếp tục như thế => tiến trình đó gọi là Tâm hành; 
nó không phải là vật, tư tưởng đã có rồi mà tiến trình lập nên tư 
tưởng, mà tiến trình lập nên tư tưởng thì chính đó là cái hành. 
Khi các bạn chết, não chết (não là một phần của thân) nên các 
hoạt động dính líu tới não gồm có: Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
đều phải theo quy luật biến mất; cho nên khi các bạn chết chỉ 
còn lại cái khát ái, cái đó có thê là thương, ghét, trí tuệ, ngu sĩ 
thì không thành vẫn đề nhưng nó là một cái động lực tại vì tiễn 
trình mình làm như vậy đều tạo nên năng lượng và khi cái thức 
(cái Quả) chết nhưng tiến trình tạo nên năng lượng, năng lượng 
vẫn còn vẫn còn, cho nên chính năng lượng đó đặt tên là khát 
ái và chính vì năng lượng đó đây mình đi tái sanh. 


Sankhara nó giống nó lượm từng sợi chỉ, từng miếng vải rồi nó 
kết lại với nhau thành cái y của nhà sư, nếu nó khéo thì làm ra 
cái y đẹp, nó không khéo thì nó làm ra cái y xấu, nhưng nhìn 
chung nó cũng chỉ là cái y. 


Sankhara chỉ có chức năng đó, hành nghiệp chỉ có chức năng 
đó, lượm chỗ này, chỗ kia, lượm lúc này, lúc kia gom lại rồi kết 
lại; nó lượm hết gom lại những cái ở Thân Khẩu Ý, trong Sắc 
pháp, trong Thọ Tưởng Hành Thức mà nếu nó tỉnh vi, nó có tu 
thì nó để chỗ nào ra chỗ đó, mà nếu nó không tu thì nó đề lộn 
xộn như thùng rác; nếu bạn là người thợ vẽ giỏi, có huân tu thì 
cũng với mực vẽ, cái bảng vẽ nhưng các bạn vẽ lên bức tranh 
rất đẹp, nếu các bạn không huân tu thì các bạn như những đứa 
trẻ vẽ ngoằn ngoèo, chăng ra cái gì hết, không có ý nghĩa gì 
hết. Bộ não chúng ta không huân tu trong quá khứ và nó tiếp 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 30 


tục vận động, vận hành, suy tư một cách vô thức thì bây giờ nó 
cũng thế, nó gồm những miếng này miếng kia từ Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức rồi ráp ra lại thành tấm hình, tâm hình đó rối mù 
hay tắm hình đó có ý nghĩa là tùy theo khả năng tu tập; tất cả 
đều chỉ là cái ý nhưng mà ở đây Phật nói rất rõ: tức là nó có 
điều kiện, nó có duyên, cái gì duyên cho hành => Vô minh (Vô 
minh duyên hành). 

Điều kiện để có hành nghiệp là: thứ nhất phải có nghiệp 
(nghiệp là thói quen), thứ nhì là phải có mặt (tức là hiện diện) 
và thứ ba là phải có cái ý (cái ý để làm). Tất cả những gì ghi 
nhận nơi thân, nơi khẩu, nơi ý đều có hệ quả là dẫn tới những 
thông tin và những thông tin đưa vào trong não gọi là thức; 
cách quý vị ăn, trước đây ăn, bây giờ ăn và tương lai ăn kiểu 
đó, cách quý vị ngủ, lúc nhỏ ngủ vung tay vung chân, bây giờ 
lớn cũng vung tay vung chân và trong tương lai cũng sẽ vung 
tay vung chân nếu không có tu tập. 


Có câu chuyện này, có một vị nữ vào thời Phật, Ngài chứng 
A-la-hán, là đệ tử Phật, Ngài có việc đi ngang sông theo lời 
dạy của Phật phải đi việc đó, Ngài đứng chờ bên bờ sông để 
có thuyền qua sông nhưng không có thuyền rồi Ngài mới nói: 
này con tiện tỳ Long Vương, dẹp nước đi cho ta đi chứ; mà 
Long Vương thấy A-la-hán thì nê cho nên lập tức dẹp nước ra 
rồi Ngài A-la-hán đi dưới lòng sông để qua bên kia, đi xong 
rồi thì lúc quay về Ngài cũng làm y như vậy để trở về Tịnh xá 
Kỳ Viên để ở; vị Long Vương không dám khiếu nại vì làm sao 
khiếu nại với A-la-hán được, cho nên đợi đến đêm khuya Long 
Vương mới đi xuống lạy Phật rồi nói: Phật ơi, đệ tử của Ngài 
mắng con, nói con là con tiện tỳ Long Vương; Phật nghe vậy 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3l 


Phật cười, kêu vị nữ A-la-hán lại hỏi : có phải nhà người nói 
như vậy không 2 vả vị là người tu chân chánh nên khi Phật hỏi 
vị đó nhận liền “Dạ thưa, con có nói”, Phật nói: đấy, nó khiếu 
nại đấy, nhà ngươi ra xin lỗi nó đi; vị nữ A-la-hán nghe lời Phật 
tới xin lỗi và xin lỗi như thế này này con tiện tỳ Long Vương, 
ta tới đây xin lỗi nhà ngươi đó; tối đến, Long Vương lại tiếp 
tục hiện ra, lễ lạy Phật xong rồi nói: lạy Phật từ bị, vị A-la-hán 
tiếp tục chửi con, con làm đúng, con tôn trọng đệ tử Phật mà 
bây giờ vị A-la-hán cứ chửi con hoài; Phật mới gọi vị A-la-hán 
lên và hỏi: có phải vậy không? VỊ A-la-hán nói: dạ đúng, con 
tới con xin lỗi đàng hoàng, Phật hỏi: nhà ngươi xin lỗi làm sao, 
vị A- la-hán trả lời với Phật rằng: này con tiện tỳ Long Vương, 
ta tới đây xin lỗi nhà ngươi đó; thật sự ra vị A-la-hán đó tiền 
kiếp là một vị trưởng giả, rất là giàu, tiền bạc nhiều, nuôi tôi 
tớ nhiều mà vị trưởng giả nuôi tôi tớ nhiều mà vị đó giàu, toàn 
những người ngu đần mới làm đây tớ cho vị đó cho nên lúc 
nảo vị trưởng giả đó cũng chửi: “này con tiện tỳ, này thằng 
tiện tỳ” vì nói khác người làm không sợ, nói như vậy nó thành 
thói quen rồi; cho nên bây giờ đầu thai trở lại cái Sankhara đi 
theo, tức cái tập quán nó đi theo và tiếp tục nói như vậy: “Này 
con tiện tỳ Long Vương, ta xin lỗi nhà ngươi đấy”. Điều Sư 
muốn nói ở đây, cái Sankhara (cái Hành nghiệp) nó phát triển ở 
trong cái nhớ, cái nhớ nó nhớ và nó hành xử như vậy, nó quen 
rồi; Hành nghiệp dẫn tới cái Thức cho nên nhìn trong cái bảng 
Thập nhị nhân duyên ta sẽ thấy: Vô Minh, Hành (Hành Nghiệp 
trong quá khứ) nó chạy tới Thức (ở hiện tại) vì Thức nó nhớ; 
những cái gì nơi Thân, nơi Khẩu, nơi Ý thì nó còn lại cái năng 
lượng và nó nhớ, có khi nó nhớ rõ, có khi nó không nhớ rõ tùy 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 32 


theo cái sự tu tập. Khi có cái Thức thì tức là cái mồi (là cái ước 
nguyện) để tái sanh, chứ cái Thức không đem tới sự tái sanh, 
khi chết cái Thức bị mắt luôn. 

Trong Kinh Pháp Cú câu 153 -154 có nhắc tới chuyện Sankhara 
và chuyện tái sanh. 

Cho nên Phật nói: chấm dứt sanh tử, Ý không hành nữa, Khẩu 
không hành nữa, Thân không hành nữa tức Thân, Khẩu, Ý đứng 
lại thì lập tức Sankhara mắt là không còn tái sanh nữa. 

Nếu bạn chấm dứt được Tâm hành thì dẫu là có Vô Minh đi 
chăng nữa thì nó cũng không có đủ năng lượng để tái sanh. 
Nếu bạn vì Vô Minh nhưng mà Tâm hành không có tức năng 
lượng không có thì làm sao nó có thể chuyển các bạn từ cái 
thân này sang thân khác được, từ cảnh giới này sáng cảnh giới 
khác được. Cho nên khi Phật ngồi dưới gốc cây, Ngài thiền 
định, Ngài nói: ta đã thấy người xây cái nhà (người xây cái nhà 
chính là cái Hành), ta đã thấy nó và kê từ nay nhà ngươi không 
xây được nữa; Phật khi nói tới cái nhà là nói tới cái Nghiệp 
mà Nghiệp là tái sanh cho nên Phật nói kể từ nay ngươi không 
xây được cái nhà nữa tức là không xây được cái Nghiệp nữa là 
tại vì không còn cái gì, vật liệu gì để cho nhà ngươi xây (Phật 
nói vậy tức là bây giờ ông không còn xI măng, gạch, ngói thì 
làm sao ông xây được cái nhà), vật liệu để xây cái nhà chính là 
Sankhara. 

Thiền cũng có Nghiệp nhưng phải biết thì nó mới tạo Quả tốt, 
nó mới chấm dứt sanh tử nếu không nó sẽ quay trở lại nó làm 
ông Hòa thượng có nhiều đệ tử được nồi tiếng nhưng mà nó vẫn 
phải tái sanh; trừ khi nào nó không xây nữa, nó không còn vật 
liệu nữa để xây. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 33 


Chỉ khi nào các bạn theo lời Phật dạy trong Kinh Tương Ung: 
không còn một chút nguyên liệu nào, không còn một chút năng 
lượng nào để tạo ra Tâm hành tức là nơi Thân, Khẩu, Ý hoàn 
toàn vắng lặng thì lúc bấy giờ các bạn mới chấm dứt tái sanh. 

Cách thức đề thực hành thiền về hành nghiệp là: thứ nhất, khi 
thân chuyên động phải nhận biết, thở vào con nhận biết, thở 
ra con nhận biết; thứ nhì, khi chuyên động về lời nói (lời nói 
thực sự ra là tư tưởng lời nói ngầm ở trong đầu) thì khi nhận 
biết, xác định nó là thiện hay bắt thiện rồi vứt nó ra; thứ ba, tu 
tập cái Tâm cái Ý, khi nào có cảm thọ, cảm giác, tưởng và thọ 
thì lụm nó lên rồi vứt nó ra. Qua cái huấn luyện, tỉnh thức về 
Thân và Thọ thì các bạn có thể loại trừ được nếu các bạn liên 
tục tu tập trong chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác về 
quán Thân, quán Thọ; thân ngứa thì biết ngứa, thân đau thì biết 
đau, thọ khô thì biết khổ, ngôi lâu đau thì biết đau (đau không 
phải là thọ khổ, nhưng thấy nó khổ quá chịu không nổi nên 
phải đứng dậy thì cái đó là khổ, từ cái đau nó sáng cái khổ mà 
nêu không thây được cái khổ thì nó nhảy sang Tham Ái và tái 
sanh); hễ thấy được Thân, Thọ mà buông được cái Thân, Thọ 
(Thọ lạc, Thọ khổ) do mình quan sát trong chánh niệm tỉnh 
giác thấy được tiến trình của nó thì không thể nào nó chuyển 
sang Tham Ái được, mà không có Tham Ái thì quý vị xem bản 
đồ Thập nhị nhân duyên của Ngài Mogok thấy từ Thọ sang Ái 
cắt đứt thì cắt đứt sanh tử. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 34 


CñI THÚC - COGNITION PERCEPTION 


Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cái thức, vô minh và hành 
nghiệp là cái quá khứ, còn thức là cái hiện tại. Mà nói thức là 
hiện tại thì cũng không đúng. Tại vì, thức có cái thức quá khứ 
với cái thức hiện tại. Thức hiện tại được xây dựng trên cái thức 
quá khứ, một phần. 


Đức Thế Tôn sau bao năm kinh nghiệm, bao nhiêu cuộc sống, 
Ngài đi tìm cái người xây cái nghiệp, tức là cái nhà mà không 
được, nhưng cuối cùng Ngài tìm ra cho nên Ngài thức tỉnh. 
Ngài thấy rằng người xây cái nghiệp ấy chính là ta và đó là 
hành nghiệp, hành nghiệp gồm có ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu 
nghiệp mà ngày hôm qua chúng ta đã học rồi. Và khi Ngài 
nhận thấy được như vậy, lập tức Ngài tỉnh ngộ, tức là không 
còn chiêm bao nữa, không cần tìm ở đâu xa hết đó, tìm ngay 
trong ta, chính mình 

Thân nghiệp cũng trong ta 

Ý nghiệp cũng trong ta 
Khâu nghiệp cũng trong ta 


Nếu nói cái tâm thì thực sự tìm nó cũng khó lắm, không thấy 
nó ở đâu hết đó. Mồ cái đầu ra thì thấy chỉ có cái não, mà trong 
não chỉ có mây cái chất xam xám thôi, nhưng mà khi nhắm mắt 
lại thì chúng ta thấy cái tâm nó xuất hiện, tức là nó đủ thứ, nào 
bông nào hoa, nào chó nào mèo, nào người, người lớn người 
nhỏ, nào người thương người ghét,...đủ hết. Bởi vì đó là một 
tiễn trình tổng hợp, kết nối, phân tích, định lượng, rồi đặt tên, 
Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 36 


phiên dịch những thông tin. Và vì nó như vậy, cho nên nó 
không phải là vật chất. 
Tức là một cái chuỗi giỗng như nước biển, nước sông, nó cứ 
chảy hoài, chảy hoài, nên người ta gọi là dòng tâm thức, chứ 
không gọi là cái thức. Luôn luôn giống như dòng tâm thức, nó 
cứ chảy hoài, chứ nó không có một điểm nào gọi là tâm thức, 
tại ngay cái điểm đó đã có cái tâm mới rồi. 
Trong kinh sách, có rất nhiều đoạn, có lẽ là người ta dịch tiếng 
Pali ra, mỗi người dịch một kiểu khác nhau, có người dịch là 
cái thức, cái nhớ, cái tâm và cái tiễn trình của tâm sinh lý, hoặc 
có người còn dịch đó là năng lượng sự sống, tức là khi chết 
năng lượng đó sẽ đây mình đi tái sanh. 
Ở đây, chúng ta chỉ nhìn, quan sát ba cái thôi, vì ba cái này có 
ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. 
Cái thứ nhất , nó từ những cái cảm thọ, cảm giác, giác quan đó. 
Cái thứ nhì . là một trong năm uấn. 
Cái thứ ba, là I trong 12 cái nhân duyên. 
Nó có 4 tầng, gồm: 

- Tâm thức 

- Cảm giác thức 

- Tàng thức 

- Ý thức (Trí tuệ). 
Trong đó, cái cuối cùng đó là sự hiểu biết là trí tuệ, trí tuệ này 
chỉ có thể có mặt khi đã có 3 cái kia, tức là phải có 5 căn, phải 
có 5 vật. Thí dụ như mắt nhìn phải có cái vật để nhìn và ánh 
sáng, và nó phải đối chiếu với thông tin đã có sẵn trong đầu về 
cái vật đó, thì nó mới biết vật đó là vật gì. Thí dụ như bây giờ 
Sư cầm cái này lên, Sư nói là micro, làm sao các bạn biết đó là 
micro? Tại vì, trong đầu Quý vị đã có cái micro rồi, và Quý vị 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 37 


lập tức biết ngay là micro sẽ dính tới tiếng nói. Cái này dùng 
để nói, Quý vị biết liền. Cho nên cái Manas thực sự nó là một 
cái tâm, mà tâm này rất quan trọng tại vì nó nhận biết được các 
thứ, ma cũng nó mà Phật cũng nó. Cân thận nha. Ma cũng là 
Manas, Phật cũng là Manas. 


Đức Phật dạy như thế này, ngoài cái duyên thì không có cái 
nảo gọi là thức tách rời hết đó, thức do duyên tạo ra, rồi cái 
thức lại là duyên cho cái khác. Đức Phật dạy như thế này, SÍr€SS 
là do duyên sanh. Có nghĩa là cái thức nó không thể nào phát 
sinh nếu nó không có một cái nền tảng về vật chất. Thí dụ: mắt, 
tai, mũi, lưỡi phải nhìn thấy, nghe thì nó mới có cái thức. 
Thông thường, người ta liệt kê có 6 cái thức mà mỗi một cái nó 
dính tới một cơ quan của cái thân. Nếu không có cái thức thì 
cái tâm nó không phát sinh, phải có cái thức thì cái tâm nó mới 
phát sinh. Cho nên, cái thức là cái sự nhận biết về các cái yếu tố 
đặc biệt của căn. Thí dụ: mắt chỉ nhìn được, tai chỉ nghe được, 
tai không thay thế được mắt, tai không thể nào nhìn được, chỉ 
có mắt nhìn được thôi. 

Cái thức là một trong những điều kiện căn bản cho sự xuất hiện 
của tham ái. 

Cách đây nhiều năm, Sư đi lên Buôn Ma Thuột thuyết giảng 
, hướng dẫn tu, có hơn 300 người Thượng đến xin thọ giới, 
xin làm Phật tử, tam quy ngũ giới, Sư thấy Ông Trưởng làng 
tốt quá, ông có tâm thành, ông làm được việc, Sư tặng cho ông 
iPhone 5, mà lúc bấy giờ trên thị trường chỉ mới có đến iPhone 
6, tức là nó chỉ thua 1 cấp. Mình quý ống mình tặng, ông vứt 
xuống đất ngay tại chỗ, ông nói “Sư à! Cho con cái này con 
đâu có xài cái này. Cho con 1 kg muối”. Tại vì, trong cái đầu 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 38 


ông Trưởng làng, trong cái thức nó không có khái niệm mobile 
phone. 

Trong cái thức nó không có, mà không có thì nó không muốn 
thủ đắc, cho nên cái gì mà chúng ta ưa thủ đắc là cái đó đã có 
trong não chúng ta rồi, có trong cái thức rồi, cho nên chúng ta 
cần thận. Có nghĩa là sao, có nghĩa là nếu các vị muốn cắt đứt 
vòng sanh tử luân hồi, muốn không còn tái sanh nữa thì phải 
dọn dẹp cái thức cho sạch. Tại vì chính cái thức nó cho mình 
biết cái đó là cái gì, đặt tên và khởi lên cái ái nhiễm và muốn 
thủ đắc. Mà muốn thủ đắc thì phải hiện hữu, mà hiện hữu thì 
hữu, thủ hữu thì sanh tử ai bi khổ não. 

Tại vì nhờ cái thức, nhờ cái đó mà ta phân biệt được ngọt, mặn, 

đăng, cay, chua, không cay, không mặn, không chua, thì chính 
nhờ cái thức, tức là đã có rồi mới biết, nếu không có thì không 
biết. Cho nên, cái đó gọi là sự nhận biết, cái thức, cái thức là 
sự nhận biết. 

Thế thì, sự khác biệt giữa cái thức và cái tưởng là như thế nào? 
Đây là cái mấu chốt, nhiều người cứ nói đólà tưởng, tôi tưởng 
tượng. Không phải. Đức Phật dạy rất rõ: Tưởng là cái gì? 
Tưởng là sự nhận biết. Đây rất quan trọng, không phải nhờ 
cái thức mà chúng ta biết, mà nhờ cái tưởng cho nên chúng ta 
biết. Tưởng cái gì, tưởng màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu 
trăng,... Thế trong cái tưởng này nó khác cái thức Ở chỗ nào? 

Cái tưởng chỉ cho nhận biết cái vật đó là màu sắc như vậy, 
nhưng mà cái thức thì lại xa hơn nữa, tức là nó cho Quý vị biết 
cái đó là cái ly trắng chứ không phải màu trắng. Đây là cái cây 
bút màu đỏ, mà cái nhận thức đó thì nó lại dính líu tới cái cách 
sử dụng của cái vật đó nữa. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 39 


Cái thứ nhất, nó cho chúng ta biết là có cái gì đó chung quanh 
thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi,...và từ cái bên ngoài đem vào 
bên trong. Thí dụ: cái ly bên ngoài lập tức nó đem vào bên 
trong liền. Cái ly trong đầu có rồi, bây giờ nhằm mắt lại vẫn 
thấy cái ly ở trong đầu. 

Cái thứ nhì là tạo nên những ý nghiệp. Nó khác với cái hành 
nghiệp của thân và khẩu, nó tạo nên cái ý nghiệp và nó chính 
là một phần tác động trên vấn đẻ thiện hay ác. Tại vì ý nghiệp 
thì nó cho phép phân biệt thiện ác, ưa thích thiện, ưa thích ác, 
theo sự huân tu đời sống hằng ngày. 

Cái thứ ba là thành lập những tư tưởng, những cảm xúc, phản 
ứng lại những nguồn rung động từ bên ngoài. 


Đức Phật dạy có 2 loại thức, Quý vị nhớ cho kỹ. Có 2 loại thức, 
một loại do sáu căn, và cái đó là bề mặt là cái nồi, gọi là nhãn 
thức, nhĩ thức; cái thứ nhì nó không có ở bề mặt, nó không có 
đụng chạm gì đến sáu căn hết. 

Ở bên Thái, người ta lại nói cái Vinnana là cái sự sống, cho 
nên khi chết nó tiếp tục đây con người ta tới cái thân khác. Có 
nghĩa là cái thức này nếu nó còn sống thì nó còn dính, nhưng 
nếu chết rồi thì nó rời ra khỏi cái thân, để nó chạy tới một cái 
thân khác. Nó đây cho cái thân khác, xúc tiến cho cái thân khác 
phải thành hình. 

Theo khoa học, cái thức nó lệ thuộc nơi các điều kiện về vật lý. 
Nói nôm na là cái não, cái bộ óc. Khi cái não chết, con người ta 
chết, bộ não bị hủy diệt thì cái thức cũng bị tiêu diệt. Đó chính 
là điều Phật nói 

Phải hiểu rõ ràng: nếu cho rằng khi chết cái thức đi đầu thai, 
đó là sự hiểu lầm lời Phật dạy. Và Đức Phật nói rất rõ: cái thức, 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 40 


cái sự nhận biết đấy nó không có chuyển nhượng được, mà nó 
là do duyên sinh. Nếu những điều kiện để tạo ra cái thức biến 
mắt thì chính bản thân cái thức cũng biến mất luôn. Đó là cái 
lý của Thập nhị duyên sanh. 

Ở đây, Quý vị sẽ thấy thức làm duyên cho sự xuất hiện của 
Danh và Sắc. Có thức mới có Danh, Sắc. Nhưng mà ở đây, 
trong bài Kinh Nagara Sutta (ở trong Kinh Tương ưng), Đức 
Phật dạy như thế này: Vì có danh, sắc cho nên mới có thức. 
Cho nên, Đức Phật nói chỉ thật sự có ý nghĩa nếu chúng ta thật 
sự nói về Danh,Sắc, và cái thức là chúng ta nói về cái sự hiện 
hữu. Sự có mặt của một vật nào đó, của người nào đó thì là 
phải có Danh, sắc, và có cái thức nhận biết cái Danh, sắc đó. 


Khoa học đã chứng minh rất rõ, nếu chúng ta thực hành thiền 
một cách chăm chỉ, đúng pháp thì nó sẽ thay đôi hệ thống thần 
kinh ở trong não của chúng ta, nó chuyển hóa. Tại vì hệ thống 
thần kinh nó làm chúng ta ưa thích quen rồi, giờ chúng ta muốn 
chuyền hóa thì chúng ta phải thực hành thiền một cách chăm 
chỉ. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 cái, nhưng mà có l cái thức 
khác, nó đi trên khỏi 6 cái đó nữa. Có lẽ, các bạn chưa có nghe 
cái thức thứ 9, Phật dùng danh từ là Amala tức là cái nhận thức 
thứ 9, nó có một cái nghiệp rất là trong sạch, nó vẫn có nghiệp 
nhưng cái nghiệp hoàn toàn trong sạch. Tức là vẫn ăn, vẫn 
ngủ nhưng hoàn toàn thức tỉnh, hoàn toàn không bị dính mắc. 
Ăn ngon không dính mắc, ăn dở không dính mắc, bị người ta 
chưởi không dính mắc, người ta khen không dính mắc, trạng 
thái bình thản hết, mà trong kinh nói là Niết bàn đó “nibbana”. 
Ở đây, Đức Phật dùng cái từ amala consciousness, 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4l 


tức là ở đó không có một cái gì dính mắc hết, rất là tinh khiết. 
Cho đến khi nào các bạn tái phối trí lại cuộc sông của các bạn, 
các bạn mới có thể vượt qua khỏi cái bánh xe của tám cái thức 
này, để vào cái thứ chín. Tắt cả những cái tâm của Quý vị, trên 
đồ hình ở bên trái là hỗn tạp, rồi sang bên phải là nó có một 
màu đỏ năm chính giữa tức là nó đã được tu tập nhiều, cho nên 
nó vận động như vậy. Khi người ta so cái não, người ta phát 
hiện ra như vậy. Các bạn thực hành thiền đề làm gì? Để chuyển 
hóa những đời sống bình thường, tham ăn tham ngủ, ưa ăn ưa 
ngủ, ưa đi ưa đứng, ưa nói tào lao. Tất cả những cái đó, tại sao 
vậy? Tại vì nó dẫn dắt mình làm thêm những cái mới nữa. Cho 
tới khi nào các bạn tạo ra một cái năng lượng mới ở trong cái 
thức thứ §, tức là cái nghiệp, dùng cái năng lượng mới bằng 
cách là cải sửa cuộc sống đi, cải sửa tư duy đi, Đức Phật dạy 
như vậy thôi, thì mới có thể thay đổi được cái vòng sanh tử. 


Thiền và niết bàn, là thiền tịch tĩnh, là có thể thực hiện được 
chứ không phải không, tại vì có nhiều người đã làm được rồi. 
Không thể định mà vào Niết bàn được, Đức Phật đã khẳng 
định như vậy. Chỉ có tuệ mới vào được niết bàn mà thôi. Định 
là Quý vị còn tiếp tục trở lại đây để hưởng thụ cái cuộc sống 
này. Nếu các bạn không có tuệ phát sinh ra do cái thiền tuệ thì 
các bạn có định, các bạn không thấy được khổ, mà không thấy 
được khô thì không có tuệ. Mà không thấy được khô, cho nên 
vẫn còn tham ăn tham ngủ, tham nói, tham nhìn, tham nghe,... 
tức là xây dựng cái bản ngã, mà xây dựng cái bản ngã thì ái 
ngã, mà ái ngã thì phải tái sanh thôi. 

Nếu các bạn không thấy được cái khô thì việc các bạn làm sẽ 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 42 


có kết quả tốt trong thiền định, nhưng mà không có tuệ, ăn 
định, ngủ định, đi định, đứng định, nhưng mà không có tuệ. 
Tuệ là biết rõ cái khổ trong sự dính mắc. Cho nên, ăn ngon, ăn 
dở khi có tuệ sẽ không dính mắc. Còn định thì có lúc nó định, 
có lúc nó không định. Cho nên, có lúc ăn thì thấy: định thì thấy 
được,tốt, mà nếu không định thì khởi lên phiền não hay ưa 
thích. 

Cho nên, Niết bàn luôn luôn có dính mắc tới một cái yếu tố 
quan trọng trong điều Phật dạy là phải thấy được cái khổ. Khi 
thấy được cái khổ thì mới tu tuệ được, mới giải thoát ra khỏi 
Niết bàn, mới giải thoát ra khỏi sanh tử. Không thấy cái khổ, 
không thấy đó là khổ, thì các bạn còn rớt. 

Ở đây, Đức Phật dùng một cái phương tiện thôi để diễn tả sự 
liên hệ giữa nghiệp, thức, khát ái và tái sanh. Ngài Ananda 
hỏi: Một người nếu mà nói về cái tái sanh, hay là trở thành? 
Không phải tái sanh đâu, becoming tức là trở thành một cái 
hiện hữa khác, chứ còn tái sanh nó quay lại, nhiều khi nam trở 
thành nam, con gái trở thành con gái, không có. Đây Đức Phật 
nói becoming tức là từ cái này nó sang cái khác, không hắn 
là giỗng nhau, phải hiểu cái điều này. Thế thì, Đức Phật nói 
như thế này: Này Ananda, nghiệp là ruộng, thức là nhân, và sự 
tham ái là nước, làm cho cái thức ưa thích trở thành được hoàn 
tất. Cho nên, phải có nghiệp, có cái thức và phải có khát ái, ba 
điều kiện này mới thực hiện ra một cái thân mới. 

Ở đây, Quý vị nhìn thấy tắm hình người ta mô tả và đây là thí 
nghiệm bên Liên Xô, nó được lặp đi cả hàng ngàn lần. Khi có 
người chết, nó lây một bình thủy tinh nó chụp lên cái người, 
rồi nó dùng tất cả các loại sóng đặc biệt nó đo xem có cái gì ở 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 43 


trong người ra, kế cả nó cân nữa. Và họ phát hiện, khi con 
người ta chết, cái sức nặng con người khi chết nó giảm từ từ, 
và khi nó giảm đến một cái điểm nào đó nó ngưng nó không 
giảm nữa. Đột nhiên, trong một tích tắc, trong 1 giây, tự nhiên 
nó bùng một cái nó giảm rất nhanh và 10 xác chết đều giống 
y như nhau. Thế thì, họ thấy cái sự giảm nhanh đó họ không 
hiểu được, cho nên họ mới đưa ra cái thuyết mà cho tới giờ này 
chưa ai phản biện được tại vì cũng chăng biết nó là cái gì để 
mà phản biện. 

Nhưng cái điều mà nó giảm từ từ thì người ta đo được. Giảm 
từ từ là cái gì thưa Chư vị? Là hơi nước. Hơi nước trong người 
nó giảm từ từ ra. Hễ mà cơ thê chết là hơi nước nó thoát ra, 
và những cái gì dính líu tới vật chất, năng lượng nó ra, thành 
thử ra cái cân nó giảm. Cái đó giải thích được vì 100 người 
đều giống y như nhau, tiến trình cái đường biểu diễn giống y 
như nhau. Có nghĩa là hơi nước, năng lượng đều giảm từ từ, 
thì một ngàn người đều giống y như nhau, đều có giảm giảm 
tới một mức nào đó,bỗng bùng một cái rồi mất hắn, mà chẳng 
biết cái gì mất, ở đâu, làm sao cho mất số kg như vậy mà đều 
giống giống nhau, và cuối cùng họ đặt tên cái mất đó là linh 
hồn, nhưng mà họ không hiểu đó là cái gì? 


Đúng như lời Phật dạy, nếu chúng ta thực hiện một cách siêng 
năng thì chúng ta sử dụng, huân tập cái năng lượng, tạm gọi là 
năng lượng đi, chứ gọi là linh hồn nó không trúng, mình đâu có 
biết đâu mà đặt tên nó, Cho nên, mình nói đó là một thứ gì đây, 
mà nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tu tập 
thì nó đi ra ngoài 3 cái pháp giới, tức là cõi dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới. Nó ra ngoài cái đó luôn, tại vì nó ra ngoài không 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 44 


gian và thời gian, tức là cái thức thứ 9 đấy. Cái thức thứ 9, nó 
hoản toản thanh tịnh và nó ra khỏi cảnh giới đó. Nó không còn 
trong đó nữa, cho nên nó không còn sanh tử nữa. Nhưng hễ còn 
thời gian thì còn sanh tử chứ? Nhưng đã ra khỏi quy chế thời 
gian, không bị không gian nữa thì còn chỗ nảo sanh, chỗ nào 
tử? Đầu mối không có. Mà cái đó Đức Phật đã nói rồi. 


Đức Phật đưa một thí dụ về con rùa và con cá. Con rùa đi lên 
bờ, nó ở dưới hồ cùng chơi với con cá, nó đi lên bờ, nó dạo 
vòng vòng hết. Nó xem, nó thấy cảnh này cảnh kia, thấy mây, 
thấy nước, thấy nhà, thấy cửa, rồi thấy cây cối đẹp, nó về nó 
kế chuyện cho con cá nghe ở trên đó có nhiều thứ hay lắm, ở 
dưới nảy không có đâu. Con cá hỏi: Vậy ở trên đó, nó có lỏng 
lỏng và mát mát như dưới này không? Con rùa nói: Làm gì có, 
trên đó, đất nó cứng ngắc hà. Con cá lập tức chưởi con rùa: 
Mày xạo ke, mày nói láo tao. Trên đó, cứng như thế này làm 
Sao mà sông? Nó phải lỏng lỏng như thế này, rồi nó phải lạnh 
lạnh như thế này mới sống nồi. Chúng sanh cũng vậy, chưa tới 
cảnh giới đó, nó chê bai cảnh giới đó. Chính vì sự chê bai đó, 
chính là sự chấp thủ, kiến chấp, và kiến chấp thì không thể nào 
được giải thoát. 

Nếu các bạn dính tới thân kiến, pháp kiến, ý kiến là các bạn rớt 
vào trong kiến chấp. Mà hễ rớt vào trong kiến chấp thì có tái 
sinh, vì có muốn thủ đắc, vì có muốn hơn thua, ngũ uân năm 
trong đó, là tiếp tục tái sinh. Cho nên, không bao giờ thấy được 
cái thức thứ 9, vì thế người ta chỉ nói thức thứ 8. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 45 


DANH SẮC - THÂN TÂM 


Namarupa là cái gì? Và rất nhiều người hiểu lầm nên đưa ra 
2 khái niệm và nó tách rời ra khỏi ý của Đức Phật và vì như 
vậy ít người chứng A-la-hán, phải hiểu Namarupa là gì thì mới 
thực hành được. 

Đức Phật nói: Namarupa là sắc pháp và tên của sắc pháp; chứ 
Phật không nói có Danh, có Sắc, có Thân, có Tâm; Ngài nói rất 
rõ: Namarupa nó dính liền, có nghĩa là cái Sắc Pháp đó và cái 
tên; tự nhiên đâu có tên, Sắc Pháp mà do 6 căn 6 trần va chạm 
rồi nó mới thành ra Sắc Pháp, nó biến Sắc Pháp ngoại thành 
Sắc Pháp nội. 

Khi mà Sắc Pháp ở bên ngoài thông qua các giác quan chuyền 
hóa vào trong Tâm, trong cái não, nó ghi nhận và nó cho một 
cái tên, và vì nó có cái tên cho nên chúng ta phản ứng lại cái tên 
bằng cách là thương hay ghét. Tại sao các bạn yêu vợ các bạn 
mà các bạn không yêu người vợ hàng xóm; tại sao khi nhà các 
bạn cháy các bạn lo mà khi nhà hàng xóm cháy các bạn không 
lo, không quan tâm => đó chính là mẫu chốt của Namarupa. 
Trước khi có Đức Phật đã có Namarupa trong Vệ đà, Hindu; 
Namarupa không phải là cái tên cụ thể mà đó là tiến trình của 
sự hiểu biết từ lúc nó không có cái đó cho tới lúc nó hiện hữu 
ở trong Tâm chúng ta; 


Ví dụ : Quý vị là phụ nữ chưa hề biết người đàn ông đó rồi 
làm sao người đàn ông đó đên trong đâu chúng ta trở thành ra 
người yêu, rôi trở thành chông, và từ lúc chưa quen thì không 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 46 


muốn gặp có biết anh ấy là ai đâu mà khi anh â ây thành người 
yêu rồi thì không rời nửa bước, anh ấy thành chồng rồi thì lại 
sở hữu đây là chồng của tôi đừng ai đụng tới; từ chỗ xa lạ biến 
trở thành cái quen thì đó là tiễn trình thăng hoa hay tiến trình 
tiến bộ của Tâm thức mà Phật dùng chữ Namarupa. Ngay từ 
khởi thủy,hai người không biết nhau, lúc 5 năm tuôi làm gì biết 
anh ấy là ai đâu, thế nhưng cái hình ảnh anh ấy từ từ vô trong 
đầu mình rồi trở thành thương nhớ rồi trở thành sở hữu; nó có 
cái giai đoạn tiễn trình tức là nó phải từ từ nó vô rồi nó vô nó 
nhập rồi nó ở trong đó luôn. 

Ví dụ : 2 năm trước quý vị có gặp Sư đâu, đâu có biết Sư là ai, 
nhưng khi vào Thiền viện tu học rồi từ từ hình ảnh của Sư năm 
ở trong đầu quý vị mà khi nhắc tới Sư là quý vị có khái niệm về 
Sư, những yếu tô về Sư và quý vị đặt cho nó một cái tên rồi nảy 
sinh ra thương hay ghét. Namarupa là một tiễn trình không thể 
dịch được, nó không có chữ tương đương ở trong tiếng Anh, nó 
là Sắc Pháp mà là Sắc nội chứ không phải Sắc ngoại và đặt tên 
cho tên cho Sắc Pháp rồi tiễn trình qua thương nhớ ghét buồn 
vui, phản ứng đủ thứ để cuối cùng nó tạo ra một cái hiện thể 
năm trong Tâm mà gọi là Namarupa, đó là tiến trình nhận thức 
chứ nó không phải là vật thể như người ta tưởng tượng. 


Rất nhiều người đã lầm tưởng nói rằng Ruppa là cái Thân, là 
có đất nước gió lửa và nó sanh nó diệt,... nhưng Phật đâu nói 
chuyện đó, phải hiểu Namarupa là những cái bên ngoài đem 
vào trong Tâm, từ bên ngoài đem vào trong Tâm thì nó cũng 
phải qua những cái Cảm Thọ, xúc, nhận biết, nó không lấy hết 
được những cái bên ngoải đem vào. Khi các bạn đem hình ảnh 
bên ngoài vào trong Tâm thì đâu phải các bạn đem hết vào đâu, 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 47 


có cái ưa thích, có cái thương ghét, có cái nhận thức, có cái 
trình độ để rồi nó sẽ lựa ra những cái gì của cái đối tượng bên 
ngoài đó nhét vào trong đầu, có nhiều khi có những cái khác 
rất là quan trọng nhưng mà đối với Tâm không quan trọng thì 
nó vứt đi. 

Khái niệm Namarupa là tiến trình, là diễn tiến để phân biệt 
giữa tên và Sắc Pháp, Sắc Pháp tự nó không có tên mà mỗi 
người đã đặt tên khác nhau cho nên trong kinh mới nói là nước 
nóng hay lạnh ai tự uống lẫy biết. Namarupa là Sắc Pháp và 
tên, hai cái này cầu tạo nên một cái thực thể. Phật dạy trong 
Kinh Tương Ưng: “Này các chư tỳ kheo, cái gì là Danh và 
Sắc? Thọ, Tưởng, Hành, Thức, xúc tất cả đều là tên”. Hãy cần 
thận: việc đặt tên có thê gây nhằm lẫn giữa các cảm xúc, cảm 
giác, cảm thọ, phản ứng thậm chí có thê nhằm lẫn giữa Từ bi 
và Tham ái. 

“Này các chư tỳ khưu, Sắc Pháp đều thay đổi, Sắc Pháp đều 
bị hủy diệt, nó không có tôn tại, những người nào có một cái 
định kiến, một cái niềm tin là những cái Sắc Pháp này luôn 
luôn thay đổi thì người đó được gọi là người có niềm tin theo 
Phật”. Theo Phật phải biết các pháp đều là vô thường. Khi các 
bạn nói rằng có tôi đây, ý kiến của tôi, cho tôi có ý kiến lập tức 
các bạn đã rớt rồi, vì cho tôi có ý kiến là ý kiến đó là của tôi 
và tôi có hiện hữu, như vậy đâu có vô thường và khi không có 
khái niệm vô thường thì nó không còn là tên nữa mà nó là hiện 
thực nó là một cái thực thê. Khi các bạn cho nó một cái tên thì 
lập tức nảy sinh ra một cái cảm giác thích hoặc ghét, muốn giữ 
hoặc muốn từ chối mà những cái đó đều làm cho các bạn phát 
triển một cái năng lượng Tham Ái, một là Tham Ái vật (vật tức 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 48 


Sắc Pháp), hai là Tham Ái cái Ngã mà từ chối Sắc Pháp hoặc 
muốn sở hữu Sắc Pháp. 

Phật dạy rất rõ: những người dính mắc quá nhiều sẽ không 
tránh khỏi con đường dẫn đến những cảnh giới như ngạ quỷ, 
súc sanh, địa ngục. 


Ví dụ : Khi có một người chửi các bạn thì âm thanh là âm thanh 
nhưng mà nó đi vào trong đầu các bạn đặt cho nó một cái tên, 
đấy nó chửi đấy và khi nó chửi thì tạo nên sự xúc cảm và vì các 
bạn đặt cho nó cái tên cho nên các bạn phản ứng lại và vì có cái 
tên, cho nên mình dính tới cái tên, thực sự ra trong tiễn trình 
đó các bạn đã chuyên hóa cái Ngã của mình thành ra cảm giác 
thương ghét, tức giận vì cái lời chửi đó, mình dính trong đó, 
mình trở thành cái đề mục đó chứ mình không có tách rời ra 
được; khi người ta chửi làm sao mà mình giận nếu mình không 
dính, đẳng này mình giận tức là mình đặt tên sự rung động đó 
là tiếng chửi, là tiếng chửi tức là có tôi, có người chửi và tôi bất 
bình về cái việc chửi thì tôi dính mắc tới cái đó, tôi biến tôi tức 
tứ đại ngũ uẫn trở thành ra tiếng chửi. 

Tại sao Phật nói ta phải thấy cảm giác từ đầu tới chân trước khi 
ta thở vào, trước khi ta thở ra tại vì cái hơi thở là đề mục nhưng 
mà ta phải cảm giác mới là quan trọng, cái cảm giác ấy chính 
là Rupa. Từ lâu, ta đã biến cái vô thường thành có tướng, ta đã 
biến cái vô hình trở thành có hình vì ta chấp thủ, rung động, 
phản ứng, ta nhét vào trong đầu, Sắc Pháp bên ngoài thành Sắc 
Pháp bên trong và ta chống đối lại nó và ta tạo ra cái hình dáng 
của mình. Khi các bạn giận dữ một ai hãy soi gương đi, các 
bạn sẽ thấy gương mặt của mình giống ác quỷ, bởi vì các bạn 
đã đặt cho cảm giác ấy một cái tên, cảm thọ ấy một cái tên và 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 49 


các bạn ưa thích hay ghét cái cảm thọ ấy rồi các bạn biến các 
bạn trở thành ra cảm thọ ấy; khi các bạn làm như vậy các bạn 
không còn là ông A, bà B mà các bạn trở thành ra tôi là cái sự 
giận đữ; cho nên Phật nói rất rõ tất cả kể cả âm thanh khi ngồi 
Thiền nó chuyên hóa thành ra đối tượng và đối tượng đó nó ghi 
lại trong não và từ chỗ vô hình vô tướng trở thành có hình có 
tướng rồi dính mắc tới nó. 

Namarupa là tên và đặt cái tên cho cái vật đó, khi ta nói tới 
Namarupa là ta nói tới Sắc Pháp và cái tên dính mắc tới cái 
đó, chúng ta cũng phải nói tới cái Thức vì cái thức giúp cho 
chúng ta đặt tên. Phật nói rõ: Những gì kinh nghiệm đó là một 
cái tông hợp rất là phức tạp từ những cái này cái kia tạo nên, 
cảm Thọ nó không thể tưởng mà cảm Thọ là phải chạm vào 
phải thấy, nhận biết bằng ba sự nhận biết và sự nhận biết thì 
không có cảm Thọ cho nên nói Thọ Lạc Thọ Khổ thì phải có 
đối tượng và nó vào trong cái Tâm mới có Thọ Lạc Thọ Khổ 
tức là đặt tên cho nó rồi thương hay ghét chứ tự nó không có. 
Phật nói rõ: Cái gì mà cảm nhận được thì là tên, 

Ví dụ : Cảm giác, cảm thọ, tưởng, hành nghiệp, thức,...mấy 
thứ đó được gọi là Nama và muốn thấy được toàn phần thì gọi 
là Namarupa 


Ví dụ : Sư nói đây là cái microphone thì làm sao quý vị biết? 
Quý vị phải nhận biết được đây là màu sắc, chiều cao, cấu trúc, 
chức năng sử dụng của nó là gì, cảm giác như thế nào về mi- 
crophone => nó mới định hình đó là microphone. 

Một người thông minh hay ngu dốt nhưng chỉ cần dính mắc tới 
Tham Ái tức là ưa thích hay ghét món đó cho nên có cái Thân 
xuất hiện, cái Thân chỉ là cái tên mình đặt cho đất nước gIÓ 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 50 


lửa; đây là đàn ông, đàn bà, chồng tôi, vợ tôi,... chỉ là cái tên 
mình đặt ra cho cái người đó, cho sự quan hệ giữa người này 
với người kia nhưng thực thể nó không có. Khi các bạn nói 
đây là chồng tôi, vợ tôi, con tôi tức là các bạn đang nói Rupa 
tức là cái đầu, tay, chân,...nó như thế hoặc là các bạn nói một 
cách tông thể các cảm giác yêu thương, thích ghét của mình về 
cái đối tượng đó cho nên sự quan hệ nhận biết tiến trình nhận 
biết thì tổng thể phải là Namarupa. Các bạn sẽ nhận biết được 
Namarupa trong hành thiên. 


Người thực sự tu, quyết tâm tu thì Thân và Tâm (cứ tạm gọi là 
Namarupa do mình đặt tên), nhưng mình cảm nhận cái gì gọi 
là Thân? Thân nó chăng có ý nghĩa gì hết, chăng qua các bạn 
đặt tên đây là cái đầu, vai, tay,... và như vậy nó ghép ra thành 
con người; cho nên đề mục trong lúc ngồi thiền thường thường 
nó xảy ra chuyện người này người kia nhảy tới trước mặt, cái 
đó chỉ là hình ảnh thôi nhưng các bạn đặt cho nó cái tên đây là 
người tôi ghét, đây là người thương, người yêu cũ của tôi lúc 
tôi chưa lây chồng mà đột nhiên tôi nhớ lại, đó chỉ là những cái 
hình chứ không có thật nhưng mà ngay lúc đó có cảm giác nhớ 
người yêu cũ rồi lại so sánh phải hồi đó tôi lây ông đó thì chắc 
khá hơn chứ bây giờ tôi lấy ông này khổ quá => tất cả những 
cái đó là mình phản ứng cảm xúc lại với cái hình ảnh trong đầu 
và mình đặt cho nó cái tên. 

Nhặt những gì trong Tâm của mình, thấy nó xuất hiện lên thì 
vứt đi và Phật dạy nêu không làm được điều đó một cách hoàn 
toàn thì không bao giờ vào được Sơ Thiền vì các bạn còn đặt 
tên là thương, ghét, chồng, người yêu cũ,... rồi cảm xúc, chống 
trái lại và những cái đó lại đưa đến Namarupa tức là công nhận 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 5Ï 


sự hiện hữu. Khi các bạn đặt tên bằng yêu ghét buồn vui có 
nghĩa là các bạn đã xác nhận sự hiện hữu của chính mình, 

Ví dụ: khi ngồi thiền, hình ảnh đứa con mình hiện lên thì thấy 
tội nghiệp, thấy thương nó nhưng đôi lúc thấy nó ương bướng, 
bảo nó học nó không chịu học mà tối ngày chơi game hoài; có 
lúc thương lúc ghét, tức là đặt tên mà toàn là hình ảnh trong 
đầu chứ nó không có thật => những cái đó gọi là Namarupa và 
dính mắc vào đó => Phật nói: như vậy là người ngu vô cùng, 
khi nào hiểu được thấu đáo một cách tuyệt đối tức là có hành 
trì hai yêu tô là Sắc Pháp trong đầu và đặt tên cho Sắc Pháp đó 
chứ nó không có thực thì vào Sơ Thiên. 


Phật nói: Khi Vô Minh và Tham Ái chấm dứt nghĩa là bạn đã 
ra khỏi sự dính mắc; đó là lý do tại sao các A-la-hán đều ăn, 
ngủ, biết nóng lạnh nhưng không có khổ tại vì cái Tâm tách ra 
khỏi cái mà mình đặt tên (cái Sắc Pháp); chấm dứt khác với 
không dính mắc, nó vẫn còn đó nhưng mình không dính tới 
nữa, 2 trạng thái khác nhau cho nên khi ngồi Thiền thấy có 
những cảm giác thì đừng sợ phải chấm dứt nó, chỉ nhận biết 
đừng dính tới nó nữa thôi (đau biết đau, khổ biết khổ, buồn biết 
buôn, nhớ biết nhớ nhưng tôi không dính mắc tới nó nữa, tôi 
biết tôi tách ra) thì chính cái không dính mắc là cái giải thoát. 
Các bạn không dính tới tiến trình đó chứ không phải các bạn 
ngưng nó được vì Tâm thức nó như dòng nước chảy liên tục. 
Nếu nhìn kỹ lại chăng có cái gì hết mà toàn do chúng ta đặt 
tên là thương, ghét, ruột, gan,...cho nên mình mới bảo vệ nó; 
Namarupa là tiến trình dẫn các bạn vào giấc mơ hiện hữu rằng 
tôi có đây, đầu, tóc, kiến thức có đây, đây là ông Sư,...Cái mà 
chúng ta thường nghĩ răng Sắc Pháp là ở bên ngoài, Thân gồm 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 52 


có đất nước gió lửa đều Sai, tất cả những cái mà Phật nói tức 
Rupa là hình ảnh nằm trong đầu (hình ảnh của bạn, hình ảnh 
của các vật thể nằm trong đầu... .) và các bạn đặt tên cho nó thì 
gọi là Nama; vì đặt tên cho nên Khát Ái, ưa thích, ghét và nó 
nảy sinh ra và tiếp tục tái sanh. 


Trong Kinh Trung Bộ 3§, nói rõ A-la-hán là người vẫn còn có 
cái thức cho nên vẫn còn nhận biết là cái tên và cái Sắc Pháp 
nhưng mà ở trong trạng thái tỉnh giác (tôi biết rất rõ đây chỉ là 
cái tên; đây là hình bồ tôi chết rồi mà tôi khóc là tại vì tâm hình 
làm cho tôi rung động chứ không phải bố tôi chết mà làm cho 
tôi rung động. Cái đứng ngoài, không dính mắc tới Sắc Pháp ở 
trong Tâm thì Phật gọi là “thấy như nó là” (Ví dụ : không phải 
thấy cái ly là cái ly, mà thấy cái ly trống rỗng không có gì hết 
nhưng do duyên sanh từ cục đất rồi người ta nặn, nung, rồi 
người ta đặt tên ly” đưa vào trong đầu đây là cái ly, rồi để trên 
bàn, nói rằng đây là cái ly này của tôi, đừng ai đụng tới mà khi 
nó rơi vỡ thì tôi đau khổ => cho nên sự dính mắc mới tạo nên 
Namarupa). Khi trong giác mơ về sự hiện hữu lại phát hiện ra 
có một vật nào đó trong giấc mơ đó mà vật nào đó đã có, vật 
đó của tôi và có vật đó trong giấc mơ thì đó gọi Namarupa; cho 
nên A-la-hán vẫn là người có cái Thức nên vẫn còn nhận biết 
được các Sắc Pháp và cái tên của các Sắc Pháp đó nhưng mà 
trong trạng thái hoàn toàn tỉnh giác biết đó là Sắc Pháp, tên của 
Sắc Pháp. 

Karma là Nghiệp, Thức cũng là Nghiệp nhưng nhờ cái Thức 
cho nên sanh ra cái Nghiệp rồi cái nghiệp lại tiếp tục bồi dưỡng 
cho cái Thức và cứ như vậy tái sanh hoài; cho nên đi tu phải 
cần thận đây là tiến trình. Namarupa là một tiễn trình làm dày 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 53 


thêm những cái hình ảnh ở trong dòng Tâm thức nhưng mà 
mình dính mắc, điều quan trọng ở trong Namarupa là dính 
mắc, khát ái (Ví dụ : vì cái ảnh đó đẹp quá nên tôi thích và khi 
ngồi Thiền nó hiện lên và có cảm xúc thì ta phải nhận biết ta 
đang thương, đang ghét, khó chịu hay dễ chịu). 

Phật nói: phải quan sát toàn thân những cái cảm giác, phải 
nhận biết nó rồi mới thở ra, nhận biết nó rồi mới thở vô và nếu 
nhận biết được nó thì không còn Namarupa. Khi các bạn tách 
rời ra được cái lang thang ở tư tưởng lang thang đó thì các bạn 
lập tức chứng vào Sơ Thiên. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 54 


SñU XÚ LỤC NHẬP 


Sáu xứ hay còn được gọi là sáu sự biểu hiện. Đúng nghĩa tức là 
sáu cái nội cộng VỚI sáu cái ngoại thành ra sáu thức. Sáu thức 
Ấy không năm trong nằm ngoài, mà tuỳ theo cơ quan, ví dụ như 
mắt, ta gọi đó là cái biết của mắt, cái nhãn thức. Cái tai có phải 
là nghe không, âm thanh có phải là nghe không, cái thức của 
cái biết đó có phải là nghe không? Tắt cả những thứ ấy không 
tạo nên sự nghe. Nghe là một tiễn trình. 

Sư ví dụ khi ta nghe một âm thanh, thì nó rung động đến tai, 
tai đưa lên não, não phân tích, rồi so sánh với cái cũ, não ta 
lại đưa ra một hình ảnh mới của cái nghe. Cái nghe cũ chỉ đạo 
cái nghe mới, khi tôi đã nghe rồi và tôi biết âm thanh ấy là 
la mắng, nếu tôi nghe âm thanh giống vậy nữa thì tôi không 
muốn nghe. Có nghĩa là trong tiến trình nghe, ta đã được huân 
tập, ta đã được thọ, tưởng, hành, thức nhảy vô để tác động lên 
cái nghe. Nếu âm thanh đó không có sẵn trong đầu, người ta 
mắng mình bằng tiếng Pháp, tiếng Pali, ta không biết họ nói gì 
nên ta chăng buôn, hết biết hết buôn. 


Cho nên không phải lỗ tai gọi là nghe, không phải cái thức gọi 

là nghe, không phải âm thanh đó gọi là nghe, mà là một tiến 
trình. Trong tiến trình ấy có vấn đề, chúng ta đặt tên và chúng 
ta có cảm nhận về sắc pháp đó. Đức Phật dạy khi có sự rung 
động nơi âm thanh, ánh sáng thì đó là một Sắc pháp. Sắc pháp 
đó sẽ được so sánh với sắc pháp cũ đã có sẵn trong đầu, làm 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 55 


phát sinh Thọ - Tưởng - Hành - Thức, và phản ứng lại cái sắc 
pháp mới. Cho nên tại sao cũng một nguồn rung động của âm 
thanh, ánh sáng, mà mỗi một người lại phản ứng khác nhau. 
Ví dụ: khi xem một cô ca sĩ hát trên sân khẩu, một trăm khán 
giả sẽ có một trăm hình ảnh khác nhautrong đầu về cô ấy. 
Người già nhìn khác, chàng trai trẻ nhìn khác, người yêu âm 
nhạc nhìn khác, một người tu sĩ nhìn cô gái đó khác. Thế thì cô 
gái vẫn là cô gái, mà tại sao một trăm người có một trăm khái 
niệm khác nhau. Cho nên con mắt không phải là nhìn, cũng 
không phải cái thức là nhìn, cũng không phải những vật thê 
bên ngoài như âm thanh, ánh sáng gọi là nhìn. Nói về cái nhìn 
thôi nó đã rất là phức tạp rồi. 

Vì có vật là sắc pháp, vì có đặt tên cái tiến trình đó cho nên mới 
có sáu xứ. Tất cả những yếu tố bên ngoài: sắc, thính, hương, 
vị, xúc, pháp, tạm gọi như vậy nhưng thật chất đều chỉ là sự 
rung động. Tất cả những điều kiện của mình phải có và đủ để 
phân tích và hiểu cái đó là gì. Vì thế lục nhập không phải là sáu 
cơ quan mắt tai mũi lưỡi thân ý. Theo như lời Đức Phật dạy, 
lục nhập, sáu xứ không phải là vật hay chỗ, không phải nhãn 
thức là chỗ, con mắt là vật. Mắt chỉ một thành tô trong tiến 
trình “nhìn thấy”. Tai chỉ là một thành tổ trong tiến trình “nghe 
thấy”. Đức Phật dạy Ngài Bahiya “trong cái thấy chỉ có cái 
thấy”, đó là một tiễn trình để thấy, chứ không có cái gì đề thấy, 
không có cái nhân để thấy, cũng chẳng có ai để thấy hết. Và vì 
vậy, không có cái Ngã, không có ai, nó là trống rỗng vì thế tại 
sao lại dính mắc? Ngài Bahiya sau khi nghe lời Đức Phật dạy, 
lập tức quán chiếu thật là sâu, nhìn rất rõ, dòng tâm thức của ta 
luôn chảy, không có đầu - đuôi, trong đó chắng có gì hết, đều 
có sanh - diệt. Và khi Ngài trải nghiệm được điều đó, lập tức 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 56 


phá được cái ngã, thấy mọi thức đến và đi đều là vô thường. 
Ngay lúc ấy ngài chứng được tuệ vô thường. Cho nên Đức 
Phật nói phải thấy cái khổ, chuyền cái khổ, chứng cái khô. 
Thấy được vô thường là một chuyện, phải thực hành, phải 
thiền, sống trong cái vô thường, cảm nhận được nó, bắt được 
nó, nắm tay được nó rồi mới chứng được cái vô thường. Hễ 
chứng được vô thường thì tuệ vô thường phát sinh. Khi có 
người hỏi Ngài nói là các thức, vậy thì cái vật đó ở ngoài nó 
làm sao, âm thanh nó làm sao Đức Phật mới nói như vậy, là 
18 xứ, chứ không phải là 6 xứ nữa. Gồm có vật, thì cái vật đó 
gọi là vật xứ, mắt là mắt xứ, thức là thức xứ, nhãn thức là một 
xứ. Đức Phật tuỳ người hỏi mà giải thích, nếu chúng ta cứ bám 
cứng nhắc, thì chúng ta đã lầm to. 

Vậy xứ là gì? Xứ được hiểu như cánh cửa. Đức Phật trong bài 
Kinh Lửa Cháy, Đức Phật nói rõ chẳng có cái gì nằm ngoài 
xứ, tất cả đều là năm trong cái xứ. Quý vị nên thay đổi quan 
điểm từ xưa là mắt tai mũi lưỡi, Đức Phật nói tất cả đều là xứ, 
vì nó tạo nên sự nhận biết và trong đó đều khởi lên cái sự tham 
đắm, cho nên thương hay ghét mà Đức Phật dùng cái chữ là 
lửa cháy. Lửa đang cháy nơi mắt, lửa đang cháy nơi tai. Tại sao 
sáu căn sáu trần lại quan trọng? Tại vì nó dính tới cái cảm xúc. 
Mắt nhìn thấy có cảm xúc, tai nghe có cảm xúc, tai nghe ông xã 
khen thì sướng lắm tai nghe, mà tai nghe mẹ chửi là buôn, kể 
cả ông Sư mà ông nói sự thật cũng buồn, con biết chứ mà buồn 
quá Sư ơi. Lời nói của Sư có ảnh hưởng gì tới quý vị không, 
không ảnh hưởng øì hết nhưng mà quý vị đang buôn vì cái ngã 
của quý vị. Sư nói đó là nỗi buồn vu vơ, vớ vân, tự làm buồn 
mình. 


Cho nên trong cơ thê quý vị, nêu quý vỊ có sự xúc cảm tích cực, 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 57 


cơ thể quý vị sẽ tiết ra hoá chất làm các bộ phận trong cơ thê 
hoạt động tốt. Khởi thuỷ cái vật này không có ý nghĩa gì đối 
với quý vị, nó là cục sắt, nhưng mà con mắt nhìn thấy màu sắc, 
bắt đầu thọ tưởng hành thức kết hợp lại, biết cái này để sử dụng 
như thế nào, công dụng của nó, thì lập tức đặt tên cho nó. Vì 
biết nó sử dụng. như vậy mà nếu bây giờ không sử dụng được 
thì khởi tâm buôn. Tại vì mình đang dính mắc. Cho nên tất cả 
các hiện tượng từ bên ngoài đều không có tên, đừng đặt tên 
trong đầu, đừng đặt tên qua cách sử dụng, hình dáng, màu sắc, 
theo sở thích để rồi mình dính mắc. Mà hễ có dính mắc thì có 
tham ái, tham ái đưa tới tái sanh. Khi nhận diện sắc pháp, rồi 
đặt cho nó một cái tên, qua thọ tưởng hành thức thì lập tức sắc 
pháp đó có cái tên khác hăn cái sự nhận biết của người khác 
cũng về cái sắc pháp đó. Đề nhận diện một sắc pháp thì đã có 
“năm uân” sẵn trong đầu. Sự rung động từ đối tượng bên ngoài 
sẽ tạo ra “năm uấn mới”, cộng lại với nhau thành ra tên của 
một sắc pháp mới. 

Sự nhận biết là một quá trình diễn ra rất nhanh: tiếp nhận sự 
rung động, so sánh giữa cái cũ và cái mới, đặt ra một cái tên 
mới. Khi có cái tên mới thì có thương ghét, buồn vui. Khi các 
bạn có tham ái thì lập tức các bạn rót vào vòng sinh tử. 

Ví dụ: khi bạn thấy con mẻo, các bạn thực sự không có thương 
ghét con mèo bên ngoài. Hình ảnh của con mèo ở trong đầu và 
các bạn đang phản ứng con mèo; dù con mèo nó đi rồi nó vẫn 
còn trong đầu. 

Cái trong ký ức không phải nằm trong thức. Đề giải quyết vấn 
đề sanh tử, Đức Phật nói Hãy mở to mắt và nhìn rõ, ở trong đầu 
quý vị có sáu xứ đó chứ không phải bên ngoài. Đức Phật nói 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 58 


nó không dính mắc gì tới sáu căn sáu thức. Đức Phật nói nó là 
một nhóm, không có dính gì đến thức của tai, thức của mắt. Vì 
thức của mắt chỉ giải quyết được những gì mình đã nhìn, thức 
của tai chỉ giải quyết được những gì mình đã nghe, mà sáu xứ 
này giải quyết hết tất cả, chăng dính một. 


Đức Phật nói “Tất cả đều cháy”, có nghĩa là thức cháy thì cái 
xúc cũng cháy nữa, mà xúc cũng chính là tiến trình giữa căn 
với trần. Rồi kinh nghiệm, đau đớn cũng cháy, khổ cũng cháy. 
Cho nên mình phải hiểu đây là tiến trình, tất cả đều cháy hết. 
Khi có lửa cháy, tức là có năng lượng tiếp tục tái sanh. Sáu cái 
bên ngoài đem vào bên trong thành sáu cái nội, sáu cái nội này 
không dính dáng gì tới cái thức. 

Đức Phật nói “Này các chư Tỳ khưu, hãy quan sát, nhìn kỹ nơi 
mắt và cái vật thể, và nguyên nhân xảy ra”. Nhận biết tất cả 
những gì xảy ra trong nội tâm về những tiến trình của “nghe, 
ngửi, cảm thấy” và thấy răng nó không có gì hết. Nhận biết 
rất rõ, nếu nó có mặt, nêu nó không có mặt. Và vì như vậy 
mà chấm dứt sự dính mắc. Người nào liên tục quán chiếu như 
vậy, thấy tất cả đều là trống không, không có gì hết, thì người 
đó không còn muốn dính gì về thế giới này hết. Nếu không 
còn dính gì thế giới này, người đó không còn yêu hay ghét 
thế giới này nữa, họ ra đi và không bao giờ quay trở lại. Khi 
những “nguồn” đưa tới đều không có chủ đích được nữa, thì 
sẽ chứng được Tuệ Vô Ngã. Đức Phật nói rằng dòng tâm thức 
luôn không ngừng luân chuyên, trừ khi dòng sông ấy hết nước. 
Đừng quan tâm đến cái ngã, hãy quan tâm đến sự sinh diệt của 
cái ngã. / 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 59 


XÚC - NHỘN BIẾT - PHASSA 


Khi đã nói tới tiễn trình: từ một cái không có gì hết rồi nó rung 
động, nó phản ứng, ghi nhận rồi đưa vào trong não rồi đưa vào 
khu nhớ, khu nhớ nhận diện lại, lâu lâu mới ra, rồi phản ứng 
lại bộ nhớ đó. 


Ví dụ: Các bạn có một người con trai đã chết, lúc còn sống, 
giữa bạn và con đã tạo nên những cảm giác rung động đưa vào 
não rồi đưa vào bộ nhớ ; và khi ngôi thiềnhồi ức kỷ niệmtrỗi 
dậy, tự nhiên xúc động và khóc, hoặc bình thường ngôi uống 
café tự nhiên nhớ lại đứa con đã chết, nước mắt bỗng tuôn rơi 
mặc dùủ lúc ấy mắt không còn thấycon, tai không thể nghe tiếng 
của nó. 
Nguồn từ bên ngoài không còn nữa nhưng cái bên trong vẫn 
còn. Hai nguồn rung động rất TÕ: một nguôn từ bên ngoài ; ví 
dụ như mình nhìn thấy- tác động liền lên não và phản ứng, 
nguồn thứ nhì từ trong nội tâm, kỷ niệm, mình vẫn phản ứng 
với cái đó. 
Khi các bạn có một cảm giác thì nảy sinh ra hai chiều, một là 
tích cực, thích thú tiếp nhận và muốn thêm, hai là nó tồi, nó 
xấu, bạn muốn tránh né và muốn đẹp nó đi. 
Khi mà có cái thương và ghét tác động thì trên nãocó hoạt động 
của cái ý, ý định; mà cái ý không phải một thực thể, không phải 
một khái niệm mà là một tiến trình. Cũng như cái tâm, nó là 
một tiến trình tạo nên tâm chứ không phải thực thể, một khối 
đó gọi là tâm. 

Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 60 


Khi các bạn có một sự chuyển động thì lập tức có năng lượng. 
Nếu có năng lượng thì lập tức các bạn sẽ có phản ứng. Cái xác 
chết không phản ứng vì không có năng lượng, nhưng mà hễ 
còn có năng lượng do ý di động này lập tức làm cho các bạn 
phản ứng có ý thức hoặc vô thức. Khi các bạn phản ứng lại, vì 
có năng lượng phản ứng lại một cách cảm xúc, tức là vô thức, 
khó chịu là TÓI liền không suy tư gì hết, phản ứng liền thì tạo 
nên dính mắc cái ngã: TÔI, tôi nói, tôi biết, tôi nghe, ý kiến của 
tôi, kiến thức của tôi, Dính mắc tới cái này thì có khát ái muốn 
trở thành, bảo vệ cái tôi, bộ não, cái thân của chúng ta, nó phải 
bảo vệ cái tôi và như vậy tiếp tục sanh gọi là hữu. 

Cách thứ nhì là nếu có huân tu, biết rất rõ cho nên bộ não tự 
động suy tư khách quan, nó tìm hiểu nguyên do trước khi phản 
ứng, đáp ứng cho nên nó không dính mắc tới cái ngã nữa. Tại 
vì hễ có sự xúc cảm thì có ngã, mà không có sự xúc cảm tức là 
vô tư, suy nghĩ chín chắn thì không dính tới cái ngã nữa. Mà 
không có ngã thì cái nhìn đó có chánh kiến, cái nhìn hài hòa, 
mà có chánh kiến, cái nhìn hài hòa thì có tuệ giác, mà có tuệ 
giác thì biết và thức tỉnh khỏi giấc mơ. 

Chìa khóa ở đây là sự nhận biết, không phải biết ngay cái hoa 
mà nhận biết cái có gì đấy không phân biệt là cái hoa gì đâu — 
mà biết có cái gì đấy vàng vàng ở gần tôi, nhưng mà không xác 
nhận hoa, cho tới khi nào cái thức nhảy vào, có cái thức thì lúc 
đó mới xác định là bông hoa vàng. Nếu cái thức từ xưa đến giờ 
không hề nhận biết đây là hoa thì giờ đây cũng không biết luôn 
Theo kinh Tương Ưng (230) Phasa là một tiến trình có sinh có 
diệt; ngay trong hiện tại khi cái xúc đã có sanh, có diệt, tức là 
nó có tiễn trình. Theo Thập nhị nhân duyên tất cả có 3 cảm thọ: 
thọ lạc, thọ khổ,thọ không lạc không khô. A la hán là những 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6l 


vị vẫn còn xúc nhưng không thọ, tại vì mắtvẫn còn nhìn thấy, 
tai vẫn nghe nhưng không thọ lạc, không thọ khổ, tức là người 
ta chửi cũng không vui không buồn, ăn ngon cũng vậy, ăn dở 
cũng vậy, lưỡi nêm nhưng không dính mắc. 


Có một loại karmangười thường là khi có sự xúc, rồi có cảm 
thọ, rồi tạo ra nghiệp mới nữa và cứ như vậy nỗi tiếp. Các vịA 
La Hán không thọ nữa cho nên không tạo nghiệp mới. 

Karma này có hai loại, một loại có tu tập và một loại không tu 
tập. Một loại có kiểm soát, một loại không có kiểm soát. Loại 
có kiểm soát có 5 căn, 5 lực: Tín, tắn, niệm, định, tuệ nó cứng 
lắm, cho nên ngay cả cái nhìn không bị chao đảo, không xây 
nghiệp,nhìn biết vậy thôi, không tích lũy. 


Ngược lại người thường đều có phản ứng tại vì không có tu tập 
cho nên họ tích trữ những thông tin cho dù là vô ý, vô thức thôi 
nó cũng vào và nó tạo nên những sự tác động và gây phản ứng 
một cách vô thức. 


Ví dụ: có một thanh niên chơi với một nhóm bụi đời, nghe, 
thấy, nó hành động, sống cùng với đám bụi đời. Lúc đầu thấy 
hơi xa lạ nó nói ít thôi, nhưng mà lâu dần nghe quen, nhìn 
thấy rồi nói quen. Cho nên đưa một đứa bé bình thường vào 
trong đám bụi đời sau thời gian ngắn nó trở thành một thành 
viên của nhóm bụi đời; đứa bé được mã hóa những hành động 
thông qua mắt tai mũi lưỡi, xúc chạm, tất cả 6 căn được huân 
tu được chấp nhận và tăng trưởng thêm, tất cả được chấp nhận 
và những hành động tôi tệ, lời nói thô lỗ là bình thường. Trước 
đó nó không chấp nhận nhưng lâu dần quen, tại vì nó quen rồi. 
Cũng như quý vị, chỉ vào chợ mua cá, xong rồi ra về, không ưa 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 62 


ở nơi đó lâu nhưng ở đây những chàng trai, cô gái bán cá hàng 
ngày, họ mua bán, ăn uông, và ca hát ở trong chợ cá vì quen và 
không cảm thây mùi hôi tanh. 


Khi đứa bé đã đưa vào nhóm băng cướp chơi một thời gian, 
nếu có tách ra thì vẫn còn tư tưởng trong đầu và vẫn nhớ,có khi 
mơ về cái đó nữa cho nên nó phải tái sanh trong cảnh giới đó; 
tức là vì phản ứng cảm xúc không có tu tập cho nên sớm muộn 
rồi cũng trở thành thành viên trong đảng nhóm đó 

Trong đầu, khi tôi gia nhập đảng cướp là tôi muốn tôi sẽ ở 
trong đảng cướp đó và tôi trở thành đảng trưởng hay là tôi làm 
gì đó ngon lành hơn, đều có khao khát đó thì cái tiềm thức, cái 
thức ngủ ngầm đưa tôi đi tái sanh, tại vì không bao giờ tôi chấp 
nhận thỏa mãn vị trí tôi hiện có, cho dù là đảng cướp thì tôi vẫn 
muốn tốt đẹp hơn, chính ước muốn tốt đẹp hơn, đó là giấc mơ 
trong tương la. 


Khi các bạn ở trong đầu có ý nghĩ bất cứ trong hoàn cảnh nào 
đều muốn tốt đẹp hơn là tương lai rồi, đã có ý nghĩ về tương lai 
thì khi chết lập tức đi tái sanh, tại vì còn muốn ở tương lai mà. 
Nó chưa thỏa mãn với hiện tại. 


Cái tiến trình từ chỗ vô minh, xúc, thọ... nó không chỉ chạy 
một chiều mà nó chạy lộn xộn, lung tung lắm, có khi ái nó lại 
thụt lại, rồi quay lại hành lại cái này, thấy sai rồi lại thụt ... cho 
nên nó cứ đi tới đi lui hoài. 

Câu chuyện Đức Phật cho thí dụ: Con chó nó đứng bên này bờ, 
ông chủ bên kia kêu qua đây đi con, nó biết chủ gọi , nó nhảy 
xuống sông bơi giữa dòng sông và đến giữa sông lại nghe mùi 
thơm của thịt nướng nó lại quay ngược trở lại, ông chủ buồn và 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 63 


gọi quay lại đi con, ta đây này con, quay lại đây đi .. nó sực tỉnh 
quay lại, nhưng đang bơi thì cơn gió lại thối và mùi thơm cá 
nướng khiến nó lại quay lại, nó không đi theo ông chủ nữa mà 
nó đi theo cảm xúc của mùi thịt nướng, cá nướng và cứ quay 
vòng vòng như thế, cuối cùng con chó chết đuối giữa dòng. 


Đức Phật cho ví dụ về chúng sanh như vậy; đơn giản, vô cùng 
vi diệu, diễn tả hết tâm tư của chúng sanh. 

Ở đây Đức Phật nói rất rõ: khi người nào được thân tướng làm 
người rồi thì thân tướng đó trải qua hàng ngàn năm, nhiều ngàn 
năm, trong khoảng thời gian nhiều ngàn năm đó không nhất 
thiết là chỉ sanh ra làm người mà có thể sanh ra làm chó, mèo 
rồi làm người rồi lại làm người, rồi lại làm chó mèo, tâm thức 
làm chó mèo sợ quá, rồi lại làm người tại vì có cái thức làm 
người, khổ quá sợ quá lại hồi tưởng làm người. Đó là trường 
hợp thứ nhất, thân chết rồi thân hương ấm tách rời ra và nó đi 
tìm thân khác nhào vô để tiếp tục tái sanh, cho nên luân quân, 
vòng sinh tử luân hồi. 

Trường hợp thứ hai: Tu tập giỏi, hương ấm tách rời ra được, 
đang ngồi thiền nhưng tách rời ra, đi chơi Mỹ, Úc, ... rồi quay 
trở lại. 

Đức Phật nói rất khó đề trở thành thân người, Ngài trả lời với 
Anan để có được thân người: ví như con rùa mù 500 năm mới 
trồi đầu lên một lần và tìm bọng cây giữa biển chui vào, việc 
đó chưa khó băng làm người là phải tu nhiều kiếp lắm rồi. Các 
bạn toàn là những người đẹp, người lành lặn, thông minh, lại 
giỏi nữa chứng tỏ các bạn đã tu từ trong vô lượng kiếp và tu 
rất nhiều công đức và làm những việc lành. Đức Phật đã khẳng 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 64 


định như vậy, nhưng mà Đức Phật cũng nói: Để thân người 
trở lại thành thân người lại là một chuyện khác. Mỗi một ngày 
chúng ta sống là một ngày đến gần nghĩa địa một ngày, một 
ngày chúng ta sông tưởng là chúng ta sống nhưng chúng ta 
đang chết từ từ. 


Đức Phật nói rất rõ trong kinh Ratana Sutra, một người đã 
chứng được Tư Đà Hoàn sẽ không bị sanh vào lần thứ 8 của 
Bhava, tức là ý thức tái sanh lần thứ 8. Nhưng mà từ bây giỜ 
cho đến Bhava là hàng ngàn lần sanh rồi chết, sanh rồi chết. 
Nhà Vua Bimbisara quý vị biết nổi tiếng đã chứng quả Tư Đà 
Hoàn trước khi chết nhưng mà phải tiếp tục tái sanh 14 lần, rồi 
mới chứng A La Hán. Tức người ta hiểu lầm 7 lần, nhưng mà 7 
lần gì? 7 lần Bhava , 7 lần ước muốn tái sanh. Thường thường 
người ta nghĩ răng tôi chết đi và sống lại mang thân khác 7 
lần mới chứng A La Hán, Đức Phật không có hàm ý đó. Bằng 
chứng có nhiều vị chỉ có một tiếng đồng hồ thôi từ Tư Đà Hoàn 
lên thắng A La Hán , cũng phải trải qua 7 lần nhưng mà 7 lần 
tâm thức. Ở đây nói về tâm thức chứ không phải cơ thể vật lý, 
không phải cơ thể nó chết mà ở đây là những tâm thức xấu xa 
bỏ đi rôi mới lên được. 


Đề trở thành một vị Tư Đà Hoàn chỉ cần một điều kiện đó là 
ly dục, ly ác pháp. Có nghĩa là tâm thức, trong đầu tham ái, 
tham dục, tham bất thiện pháp, bây giờ không còn nữa, tức là 
trong tâm thức cái đó chết rồi. Lập tức chứng Tư Đà Hoàn, và 
cứ như vậy thôi, cho nên có nhiều vị trong một tiếng đồng hồ 
cũng chứng A La Hán luôn. Là liên tục chết, tâm thức sân hận, 
tâm sân nó chết không còn cách gì hồi sinh nữa là chứng A La 
Hán. Cho nên không phải thân thực tế bằng xương thịt chết mà 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 65 


là cái tâm thức. Điêu khó là chúng ta dính mắc quá nhiêu: màu 
sắc, mùi vị, âm thanh và khởi lên sự ưa thích, bỏ cái đó không 
được và chính cái đó tạo nên tự ngã. 


Đức Phật dạy: trong mỗi hành động của chúng ta khởi lên sự 
ưa thích hay ghét đều tạo nên Nghiệp, nghiệp đó là nghiệp tái 
sanh, trong hàng ngàn cái thức tái sanh, có cái nào mạnh nhất 
sẽ dẫn mình đi. Ví dụ: cái bông hoa và cái đồng hồ, quý vị 
thích cái bông hơn, cái thích đó được cấu tạo bởi một tiến trình 
tâm thức: từ lúc nhìn, màu sắc, thấy, ngửi nghe, nêm, so sánh, 
ưa thích và cho rằng đây là cái bông và tôi thích cái bông, khát 
ái mà, muốn có cái bông và khi có như vậy thì đó là một tiến 
trình. Nó huân tập quen rồi, trở thành một loại năng lượng 
trong những cái mình ưa thích hằng ngày, cái nào mạnh nhất 
nó sẽ đây mình đi tái sanh. Ngay lúc mình muốn bữa ăn cho 
ngày mai, nhìn công việc ngày mai, hy vọng cho công việc 
ngày mai, đều là phát triển thức tái sanh. Ví dụ: có một cái gì 
ghét mạnh quá lưu trữ lại thì nó sẽ đi theo cái ghét đó và đi tái 
sanh. 


Ăn: trong các món ăn cái nào thích nhất thì lúc chết mơ mơ 
màng màng và dẫn đi tái sanh. Nếu các bạn thích ăn mà không 
huân tu thì thói ăn quen rồi, kiếp tới nhờ phước báu tu tập nên 
tái sanh thành con vật nằm một chỗ và có người mang tới cho 
ăn, chỉ có cái nào mạnh nhất và nhanh nhất là nó đi tái sanh. 


Ví dụ: Một người uông rượu thì nó tạo nên cảnh giới ưa thích 
về các mùi rượu và các loại rượu và các con người cùng ngôi 
uông với nhau, cho nên khi chết lập tức vào cảnh giới đó thôi. 
Ví dụ: Một người uông rượu thì nó tạo nên cảnh giới ưa thích 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 66 


về các mùi rượu và các loại rượu và các con người cùng ngồi 
uống với nhau, cho nên khi chết lập tức vào cảnh giới đó thôi. 
Ví dụ ưa thích uống rượu thì tạo nên tư cách của con người 
uống rượu, uống rượu là bình thường cho nên đừng có phê 
bình, phải không. Cho nên sẽ sanh vào cảnh giới đó. Hằng 
ngày nghe, ngửi nếm thì tập ra và tiếp tục đi theo cảnh giới đó 
cho nên ra định luật hấp dẫn. Đó là lý do dân gian thường nói 
“ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. 

Khi nghiệp dính mắc tới tương lai thì dẫn tới tái sanh thôi. Cái 
chỗ xấu tốt là tùy theo phước báu của mình. Cái sở thích của 
chúng ta không phải là nói: tôi biết như vậy rồi, tôi học như 
vậy, điều quan trọng của chúng ta là làm sao thay đổi đây. Tôi 
biết nếu tôi thích cái bông thì tôi tái sanh thành con sâu trong 
cái bông. Tôi thích chuyện nam nữ thì tái sanh vợ vợ chồng 
chồng để làm chuyện đó. 


Câu hỏi là: Làm sao tôi chấm dứt cái xúc này đây, xúc đây 
không phải là va chạm, nhiều người nói đóng mắt, đóng tai, 
mũi, lưỡi lại. Xúc đây là I tiễn trình từ lúc: ánh sáng, âm thanh, 
rung động đưa vào não, đưa vào thức ghi nhận rồi có cảm thọ, 
đủ một tiến trình chứ không phải một vật thể hay hiện tượng, 
nó không phải một cái mà là một chuỗi. Tất cả những cái này 
nếu muốn tạo nên thức tái sanh là phải đi qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Đó là lý do tại sao Sư cứ khích lệ quý vị nhập thất, 
mà nhập thất cho đúng, nhập thất ở đây không phải đóng mắt, 
tai, mũi. Nhập thất mà để thức ăn đồ uốngnhiều trong phòng 
thất làm gì, cứ tưởng như đi nghỉ mát. 

Nhập thất là vặn lại đồng hồ ngược lại; thay vì mình đang chịu 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 67 


những sự rung động bên ngoài: sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp, 
bây giờ mình đóng hết không còn rung động nữa, xung quanh 
không có nhìn thấy gì hết, chỉ có một chai nước lọc và mình đi 
tới đi lui và ngồi thiền thì mình mới nhìn được bên trong. Thay 
vì nhìn bên ngoài thì bây giờ nhìn bên trong những gì đang xảy 
ra đó là quán: thân, thọ, tâm, pháp bên trong chứ không phải 
thân, thọ, tâm, pháp bên ngoài nữa. Như vậy mới ngăn được 
tiễn trình thành lập cái xúc, phải hiểu như vậy. 


Trong phòng thất chỉ cần mỗi bình nước và bồ đoàn ngồi thiền 
thôi;tại vì đẹp thức ăn, đồ uống là cắt đứt hết chuỗi tái sanh, 
chuỗi tạo nên thức tái sanh. Xúc là một tiến trình, mà nếu giờ 
mình cất đẹp rồi thì không còn xúc nữa, cho nên nhập thất là 
phải như vậy.Nhập thất không tiếp xúc với ai kể cả người thân 
, hễ còn gặp người thân là còn thương, còn ghét, còn ái. 

Thay đổi nghiệp,thay đổi thói quen của cuộc sống cho đến 
lúc nào cách ly hết; nhàm chán, ly tham, mới cắt ái được. Còn 
không, sẽ tiếp tục tái sanh. Cho nên tu mà không thấy được 
mấy cái này thì nghĩ rằng xúc là đóng mắt, nhưng mà trong tâm 
tưởngcòn nghĩ nhiều nữa. Đóng mắt không thấy hộp sữa bên 
ngoài nhưng lại thây hàng chục hộp sữa bên trong đầu thì còn 
đau khổ nữa, tiếp tục tái sanh thôi. Cái thức bên trong sôi nổi 
lắm, nó cãi cọ đủ thứ, nó không có yên, cho đến khi nào mình 
làm cho nó yên. 

Cho tới khi nào các bạn làm cho lắng đọng tịch tĩnh, một pháp 
không sanh thì nơi đó là Niết Bàn. Khi các bạn vào Niết Bàn 
thì các bạn là A La Hán rồi. Tức là một pháp không sanh, nhìn 
thì nhìn vậy thôi nhưng không có một pháp nào nảy lên trong 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 68 


đầu hết. Nhìn hoa là chỉ nhìn nhận biết nhưng không hề có hoa 
trong đầu, không còn cái photocopy nữa. Thì coi như không 
còn tái sanh, còn nữa là còn tạo nên năng lượng là tiếp tục tái 
sanh. 

Cách sống của mình từ xưa tới giờ phải thay đổi thì mình 
mới thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, chứ cho rằng không xúc là 
tôi nhắm mắt, có phòng riêng,có thất riêng không nhìn ai là 
đủ,không phải thế, một khi trong đầu mình còn nhìn thấy hàng 
ngàn thứ thì coi như chưa nhắm mắt. 

Phải thay đôi lối sống, thay đổi nhận định của mình bằng cách 
nào. Đức Phật dạy rất rõ về tứ niệm xứ: thở vào con biết rõ hơi 
thở vào, cảm giác toàn thân con biết cảm giác toàn thân rồi thở 
vào. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 69 


TIỀN TRÌNH CảMI THỌ 


Tiến trình cảm Thọ (đề tài rất quan trọng trong thập nhị nhân 
duyên, trong ngũ uẫn, trong tứ niệm xứ và đặc biệt nó rất là 
quan trọng trong ảnh hưởng chỉ phối tâm từ) 

Bạn hãy thử nghĩ xem với cái thân của các bạn như thế này, 
làm sao các bạn quan sát được cái tâm hay cái pháp ở trong 
tâm. 


Nếu nói rằng quán tứ niệm xứ mình phải quán thân thọ tâm 
pháp. Các bạn quán được cái tâm và cái pháp không. Tâm tham 
các bạn có thấy không. Người ta thường sống trong tâm tham 
mà không hề biết mình tham. Hằng ngày chúng ta ăn một bữa 
cơm chúng ta nhai bao nhiêu lần nhai, bao nhiêu lần tỉnh thức 
hay chỉ chạy theo cảm giác dục lạc, thấy ngon chứ không biết 
trong đó có cái gì. Tâm tham và tâm sân có sanh nhưng chúng 
ta cũng không biết được tại vì ngon quá làm sao biết nữa. Thế 
thì nói răng quán tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp là mù. 
Đức Phật đã dạy quán thân trên thân đề thay đổi lối sống hiện 
tại, đang từ tôi trở thành khá, đang từ khá trở thành tốt hơn, 
đang từ tốt hơn trở thành cao thượng. 


Các bạn nắm chìa khóa trong tay để quyết định vận mệnh của 
mình. Các bạn muốn biến mình thành gì là do mình, không có 
Thần, Thánh, Phật nào quyết định được. Hãy đủ tinh tế đề quán 
sát điều gì đang xảy ra nơi thân nơi thọ và loại bỏ nó nếu cần. 
Cảm thọ có ba loại: thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 70 


Trong kinh Tăng chị, Đức Phật nói hai loại cảm thọ theo một 
phương pháp, cách phân chia khác là ba loại, theo một cách 
khác 5Š loại, 6 loại, 18 loại, 36 loại, 108 loại (trích kinh tăng chì 
30,22). 


Ví dụ khi chúng ta đến nhà hàng có rất là nhiều món nhưng 
chúng ta chỉ gọi những món chúng ta thích, Đức Phật nói rất 
rõ có hai cái rất quan trọng là thọ lạc và thọ khổ. Vấn đề quan 
trọng ở đây là cảm thọ tự nó không khổ nhưng lại bị dính mắc 
trong cảm thọ đó. Nếu là thọ lạc thì lại muốn thêm, mỗi loại 
cảm thọ đi kèm với sự thủ đắc, sự thọ lạc dẫn đến tham, sự thọ 
khổ dẫn đến sân và không khổ không lạc thì si. 

Trong kinh điển có nói thiền định trên thọ có thể có chánh niệm 
và ý thức. Với sự phát triển này hành giả có thê trực tiếp trải 
nghiệm sự vô thường và sự dính mắc. Do đó có thể dẫn đến sự 
giải thoát của tâm. 

Khi chúng ta thấy cái ngủ sung sướng, chúng ta tham đắm vào 
nó, thỏa thích trong nó thì chúng ta cũng giống như súc sinh. 
Trong từng sát na nếu chúng ta thiền, quán chiếu liên tục không 
ngừng nghỉ tức là phải thành thật với chính mình không được 
lơ là, đi đứng nằm ngồi ăn ngủ đều quán chiếu, hãy chú ý vào 
trong tất cả các hoạt động của tâm khi cảm thọ phát sinh và khi 
chú ý được như vậy thì tâm trong sáng, sự tỉnh giác luôn luôn 
có mặt. 

Sự tỉnh giác và tâm trong sáng, hai điều kiện đó sẽ dẫn tới phát 
triển của trí tuệ. Có trí tuệ, đó là kinh nghiệm trực tiếp có thê 
nhập được triết lý của vô thường. Chúng ta đã biết tất cả những 
gì đưa tới cơ thê chúng ta thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi đều tạo 
nên những cảm xúc. Và chúng ta phản ứng lại những cảm xúc 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 7l 


đó cho nên chúng ta tạo nên nghiệp và nghiệp đó dẫn chúng 
ta tái sanh. Ví dụ có một người hút thuốc, chúng ta cũng hút 
thuốc và đã hút mẫy chục năm, tự dưng tất cả những cảm giác 
mà chúng ta đã hút thuốc trong mấy chục năm sẽ quay trở lại 
như: gặp ai, hút thuốc gì, thuốc gì ngon, thuốc gì đở sẽ tự hiện 
lên. 


Vì vậy Đức Phật nói những pháp ngủ ngầm trong tâm rất nguy 
hiểm, sẽ dẫn chúng ta đi tái sinh. Nhưng mỗi một ngày chúng 
ta tạo rất nhiều các pháp ngủ ngầm bằng cách làm việc vô thức: 
ăn, uống, ngủ, nghỉ vô thức. 


Đức Phật tóm tắt lại 5 cái chính: 2 cái thọ lạc, thọ khổ của tâm, 
2 cái thọ lạc, thọ khô của não có cảm xúc và một cái trung tính 
không năm trong thân cũng không nằm trong tâm. 

Đức Phật dạy, muốn nhận biết thọ lạc, thọ khổ phải dựa vào 
kinh nghiệm trực tiếp, không nên lý thuyết, nếu tôi sờ tay vào 
lửa thì sẽ bị bỏng mà cứ bỏ tay vào lửa đi rồi mới biết nó bỏng 
như thế nào, tức là phải trải nghiệm thực tế. 

Đối với Đức Phật, kinh nghiệm thực tế mới là quan trọng, lý 
thuyết nên bỏ đi không quan tâm dính mắc. Rất nhiều nhiều 
học giả hay Bà-la-môn đến hỏi Đức Phật quan điểm về vấn đề 
này, vấn đề khác, nhưng Đức Phật nói không hề có quan điểm, 
chỉ trải nghiệm thực tế, SỜ nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, cứng 
biết cứng, mềm biết mềm, tất cả các quan điểm đều không có 
lợi gì hết, toàn những sự tưởng tượng đưa tới sự khô đau. 


Khi các bạn quán được cái thân và trong thân thấy khó chịu 
chô nảo thì lập tức cái tâm cũng phát sinh theo. Nó lập tức nhảy 
vào cho nên không cân phân biệt tách bạch làm gì mà chỉ cân 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 72 


nhận biết cái tâm đã vào. 

Ví dụ như trong lúc chúng ta ăn, chúng ta chỉ cần quán quai 
hàm hàm đưa lên, đưa xuống, rồi thức ăn cứng, mềm. Chỉ cần 
cảm thọ cứng, mềm, nóng, lạnh lập tức cái tâm nhảy vào hoặc 
thích hoặc ghét. Cho nên chúng ta không cần quán tâm mà 
nó cũng nhảy vào. Cái tâm nhảy vào mà không cần phải mời 
chào, nhưng nếu không thấy được sự hiện hữu của nó cũng như 
không quán được nó, để nó chạy lăng xăng thì cũng coi như 
thất bại. 


Tâm và vật chất luôn luôn dính mắc với nhau cho nên sự quan 
sát xảy ra giữa thân và thọ lúc nào cũng thay đổi với nhau và 
cùng dính mắc với nhau. Tất cả những gì có xung quanh ta đều 
mang lại cảm giác và cảm giác đó được ghi nhận trong tiến 
trình sinh hoạt và nó sẽ được ghi nhận trong thức của não để 
dẫn chúng ta đi tái sanh. 


Ly dục ly ác pháp là vào sơ thiền, nhưng ly không nổi tại vì 
sao, tại vì thích ăn, thích ngủ. Thích ăn, thích ngủ không dính 
gì hết, nhưng ăn ngủ trong vô thức đó mới là nguy hiểm. Ham 
ăn không có nghĩa là ăn nhiều hay ăn ít. Ăn nhiều mà tỉnh thức 
biết pháp sanh pháp diệt còn hơn ăn ít mà vô thức không biết 
pháp sanh pháp diệt. 

Đức Phật dạy người nào có thê luôn luôn ý thức được sự sanh 
diệt (tức là vô thường) thì mới nhận biết được vô ngã. Nếu 
nhận biết được vô thường, vô ngã thì mới nhỗ được cái tự ngã 
tự ái đi. 

Một vị tu sĩ tỳ kheo là A La Hán là các ô nhiễm bị loại trừ, sống 
một cuộc sông thánh thiện, thực hiện tất cả các pháp mà không 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 73 


còn bị dính mắc nữa, đã tiêu diệt được nguồn để tái sanh và 
cuối cùng là hoản toàn hủy bỏ không còn dính mắc tới sở tri 
chướng, những kiến thức đã biết. 

Ví dụ các bạn dính mắc tới người chồng nên khi người chồng 
đi lầy một người phụ nữ khác thì bạn mới đau khô. 

Trong kinh Tăng chi bộ Đức Phật dạy, hành giả lúc nào cũng 
luôn luôn quan sát hiện tượng sanh, hiện tượng diệt và hiện 
tượng vừa sanh vừa diệt luôn luôn quan sát nó thì cũng sẽ được 
thành tựu. 


Đức Phật dạy có ba loại cảm xúc của thân. Ba loại đó là thọ lạc, 
thọ khô và thọ trung tính. 


Ví dụ khi các bạn uống cà phê lập tức tạo nên cảm giác, mà 
cảm giác đó nếu đúng với ý thích của bạn thì các bạn thích lắm 
và đó là thọ lạc. Phải thấy được thọ lạc và tôi đang thích đây, 
rồi thọ lạc đó cũng sanh cũng diệt nhưng lập thức nó sinh ra cái 
mới là muốn uống nữa. Vì nó ngon nên muốn uống nữa đó là 
tâm tương lai, tức là chúng ta xác định sự hiện hữu của chúng 
ta trong tương lai, mà đó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. 


A La Hán là gì , tức là một niệm không sanh, chấm dứt ngay 
lập tức không còn muốn tương lai nữa, ăn biết ăn, cảm giác 
biết cảm giác, nhưng không còn khởi tâm muốn ăn một miếng 
nữa. Huân tu chánh niệm cần phải từ bỏ những ảo vọng đảo 
điên của cuộc sống thường ngày. Hãy thực hành phương pháp 
nhô cỏ: nhồ từ từ, quan sát thực kỉ phân thân, phân rễ biết rằng 
rễ bám vào đất, biết rằng cỏ đã nhồ bỏ ra sẽ hiểu để nhận thức 
rõ cái sinh diệt. Rể dưới đất tại sao sống được, đó là nhờ có đất 
có nước, tức là tham và nghiệp và tâm đủ các thứ trong đó, chỉ 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 74 


cần như vậy từ từ sẽ chứng ngộ được. 

Khi các bạn yêu thích một thứ gì đó thì trong tâm các bạn một 
cách vô thức, nếu các bạn không tu sẽ khởi lên ý ăn nữa nếu 
món ngon, ghét nó nếu nó dở, cả hai trạng thái đó đều là tương 
lai nếu gặp. Nó tập cho chúng ta hướng về tương lai, năm uẫn 
hoạt động cho tương lai và sau khi chết sẽ tụ hội lại để tái sanh. 
Cho nên các bậc A-La-Hán là một niệm không sanh. 


Câu hỏi là các bạn có khả năng làm được không? Dạ thưa có. 
Nhưng tại sao các bạn không làm. Không tại sao cả, vì người 
cư sĩ thì còn vướng vợ, chồng, con cái, nhà cửa, người tu sĩ thì 
vướng y áo, chùa chiền, kiến thức tu học. Cái tôi rất lớn nên 
tham sân si còn y nguyên và mơ ước tương lai và cứ như thế 
tiếp tục tái sanh vì ta còn mơ ước. 

Cho nên quán cảm thọ không chỉ quán cái nhúc nhích, cái ngứa 
ngoài da mà nó còn có ước vọng. Nếu nó ngứa quá thì ước tôi 
không muốn ngứa nữa và ước vọng đó năm trong tương lai và 
tiếp tục tập cho chúng ta thói quen sống trong tương lai sống 
trong giâc mơ. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 75 


TRNHñ - CRfVING - THAM ñI 


Vòng 12 nhân duyên — sinh, tử, ưu, bi, khổ não tất cả đều do vô 
minh và tham ái. Vì có vô minh, có ái cho nên tiếp tục sanh tử. 
Bất cứ chỗ nào có cảm thọ đều dẫn tới tham ái. Xúc thì mới có 
thọ, ví dụ như có mắt thì mới biết được vật thể đó như thế nảo, 
vật đó trăng đỏ đen vàng và mới sinh ra cảm thọ thương ghét. 
Màu đó mình ưa hay thích thì mới sinh ra cảm thọ ưa thích, 
màu đó mình không ưa thì phát sinh cảm thọ ghét. Có xúc sẽ 
có thọ, cảm thọ dẫn đến tham ái. 


Tanha là chữ chữ Pali có nguồn gốc từ Vệ đà, nghĩa là khao 
khát mong muốn, bắt nguồn từ Proto-indo-Iranina. Đây là một 
khái niệm quan trọng trong Phật học, có nghĩa là khao khát, 
tham đăm, muốn, dục vọng cả hai lĩnh vực vật lý và tâm lý, nên 
thường được dịch là khát ái, muốn thêm. 

Chúng ta đã biết, nói tới ước muốn là đều nói tới tương lai chứ 
không phải lúc này hay ngay bây giờ. Nếu ngay bây giờ thì 
làm nó đi, không cần phải ước, tức là không phải ở tương lai, 
mà chúng ta huân tu cái gì ở trong tâm chúng ta. Lúc nào cũng 
nghĩ về tương lai thì cái tâm được huân tu là cái tâm tương 
lại. Khi chết nó muốn tương lai là muốn tái sanh, còn cái tâm 
không nghĩ đến tương lai thì khi chết nó chết luôn không còn 
tái sanh nữa. Vì chúng ta được huân tu hàng ngày, nêu ngừng 
được những ham muốn hơn nữa, chấm dứt được suy nghĩ về 
tương lai, thì bạn sẽ chặn đứng được bánh xe sanh tử. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 76 


Đức Phật đặt ra ba loại tham ái: 

1/ Tham ái dục lạc là chạy theo các đối tượng cảm xúc có tính 
thọ lạc hay cảm giác vui thích. 

2/ Tham ái trở thành: tham ái trở thành đối tượng, kết hợp với 
trãi nghiệm. Đây là những cái liên quan đến tự ngã có tham 
đăm tái sanh vĩnh viễn. 

3/ Tham ái vô sắc: là tham ái tránh né không trải nghiệm khô 
trong hiện tại hay tương lai, với người khó chịu hay hoàn cảnh 
bất như ý. Loại tham ái này bao gồm: tự tử, tự hoại và chỉ dẫn 
đến tái sinh trong cảnh khổ hơn. Loại tham ái này do tà kiến 
cho rằng sẽ không có tái sanh. 


Trong cảnh giới tham ái dục lạc bạn ghét bỏ những cảm giác 
khó chịu, bạn chạy theo những cảm giác sung sướng (cảnh giới 
dục lạc tức là sắc thanh hương vị xúc pháp mùi vị ăn uông ngủ 
nghỉ). Khi chúng ta ngồi thiền mà thân nó đau thì có cảm thọ 
liền (thấy nó đau, không thích). Thông thường khi các bạn bị 
đau thì dẫn đến là không ưa thích mà không ưa thích thì tránh 
né nó hoặc là đẻ cảm giác đó xuống. Nếu đẻ cảm giác đó xuống 
không được thì đi chỗ khác đề tránh né nó. Khi các bạn ngồi 
thiền mà các bạn cảm thấy khó chịu cảm thấy khó chịu như đau 
(có thê đau thân hay đau tâm) thì chúng ta có thể phản ứng lại 
bằng cách đổi chân hoặc đứng dậy và tất cả những cái đó tạo 
nên một năng lượng gọi là cảnh giới dục lạc. 


Khi các bạn ngồi thiền các bạn muốn trở thành một cảnh giới 
khác hơn cảnh giới này, vì chán chường cảnh giới này rồi, cái 
khao khát về cảnh giới khác ấy chính là tham ái. Cần cân thận, 
muốn bỏ cảnh giới này là đi tu rồi rớt vào cảnh giới khác. Ngồi 
thiền sâu hơn nữa thì đưa tới cảnh giới vô sắc giới mơ mơ màng 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 77 


màng, thấy tôi không còn gì nữa trống không, là cảnh tưởng 
gọi là tưởng tri và nghĩ đó là có thật, tôi thích thú trong đó. 
Ngôi thiền lâu quá sẽ rơi vào trạng thái thân không hoạt động, 
thành ra chai đi ,có cảm giác ,rồi không có cảm giác, lại lầm 
tưởng là Niết bàn. Đó là một sự hiểu lầm. 
Trong kinh nói về tham ái, có 18 khẩu ái nội và I8 khẩu ái 
ngoại, tông cộng 36 khẩu ái, thêm vào 36 quá khứ, 36 tương 
lai là 108 khẩu ái, chỉ từ cái miệng thôi đã có 108 khẩu ái. Họa 
từ miệng mà ra. 
Ba cái giữa tham ái và vô minh liên kết với nhau như tam độc: 
Thứ nhất là vô mình: vô minh là gốc rễ của mọi tham 
ái, vì vô minh nên tôi mới thương anh, bây giờ đã biết rồi 
không rút lại được. Nhưng những cái tôi nhận được không 
tương đương với những cái tôi phải trả giá, rất là đau khô. Nếu 
tôi biết trước như vậy thì chắc chắn là không thương làm gì. 
Thứ nhì là dính mắc: dính mắc thủ hữu, nói rằng thân 
này của ta, nhà của ta, chúng ta dính mắc tới cảm giác dục lạc 
đang có trong đầu của mình tạo nên sự khó chịu hay dễ chịu mà 
chúng ta dính mắc vào đó chứ không dính mắc gì đến người ở 
bên ngoài. 
Ví dụ nhắm mắt lại và tưởng tượng đang ở nhà với chồng mình 
và khi tưởng tượng như vậy thì trong nội tâm đưa lên rung 
động, sự rạo rực và có cảm giác. Nếu đúng ra thì chúng ta 
phải thông qua mắt tai mũi lưỡi, sự vật bên ngoài để tạo nên 
sự rung động, nhưng không, hình ảnh đó nằm ở trong đầu và 
chúng ta đang phản ứng lại hình ảnh đó.Sự rung động với hình 
ảnh trong tưởng tượng đó nếu không có cái tâm đã được huân 
tu thì sẽ khó điều phục, bạn sẽ mặc nhiên chạy theo cảm giác 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 78 


tưởng tượng vẽ nên hàng ngàn thứ thông tin trong đâu và tạo 
nên những cảm xúc khác nhau và có dính mắc. 


Điều quan trọng ở đây là có ý định tham ái, không muốn trở 
thành nữa. Ví dụ như các bạn vì đau khổ vì thấy cái khổ của 
kiếp nhân sinh cho nên đi tu với mục đích là tôi không muốn 
trở thành nữa, tôi muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, đó cũng là 
một loại độc. 


Không muốn trở thành nữa, ao ước là một loại độc tố tại vì nó 
tạo nên năng lượng ái vô sắc cũng là một loại độc. Khi các bạn 
nghĩ rằng tôi chấm dứt sinh tử luân hồi thì câu hỏi mới xuất 
hiện là sẽ thế nào, đi về đâu, rồi sao nữa. Chăng qua là các 
bạn tạo nên một cảnh giới mới cho mình và các bạn đã rơi vào 
trong cái bẫy là mình tạo ra không gian và thời gian gọi là cảnh 
giới mà cảnh giới đó không giống như cái này. Tại vì cảnh giới 
này làm mình đau khổ, mình muốn có một cảnh giới không có 
sự hiện hữu nữa, không có đau khổ thì mình đặt tên giống như 
một cái hộp rồi đóng dấu nó là cảnh giới không đau khổ, một 
bên là cảnh giới đau khổ, nhưng bên trong vẫn còn y nguyên. 


Trong kinh Ma-ha nidana (kinh về những nguyên nhân lớn) 
Đức Phật nói: này, tham ái do cảm thọ, tìm kiếm do tham ái, 
thủ đắc, khát ái, tham muốn lệ thuộc nơi thủ đắc,dính mắc tùy 
thuộc vào nơi tham muốn khao khát, thủ đắc lại lệ thuộc nơi 
thủ đắc, khô đau tùy thuộc hữu và phòng hộ bảo vệ cái đã có 
nên tùy thuộc sự bảo hộ, những ác và bất thiện pháp sẽ cùng 
hiện hữu ảnh hưởng: lây gậy gộc, dao; xung đột cãi cọ, tranh 
cãi, phê phán, nói báng bổ, chia rẽ và nói láo. 

Trong kinh đức Phật nói tham ái do cảm xúc mà có,duyên trong 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 79 


12 nhân duyên; nhưng điều quan trọng ở đây là có dính mắc là 
có cảm thọ, không dính mắc là không tham ái. 


Làm sao các bạn có thể có được cái thọ mà không ái, mỗi một 
cái thọ đều tạo ra ái. Chỉ có tuệ giác giúp nhận biết cảm thọ 
nhưng không lập thành phản ứng có cảm xúc. Rất đơn giản khi 
các bạn có chuỗi dính mắc giữa tham ái và cảm thọ tạo nên một 
kết nguy hiểm quay trong bánh xe luân hồi đó là sự kết nối của 
ma. Muốn chấm. dứt vòng sanh tử phải phá được nội kết của 
tham ái, dính mắc. Khi chúng ta không hài lòng với cái hiện 
tại ngay lập tức chúng ta đã tạo ra cái tương lai khao khát về 
tương lai muốn có một sự thay đổi và khởi lên ý muốn về thay 
đổi chính là tham ái. 


Khi chúng ta nghĩ về sự kiện đối tượng hay vật đó mà chúng 
ta lại bị nó chiếm hữu bởi sự say mê thưởng thức và nhất là 
chú tâm những nét đẹp của nó không thấy cái xấu của nó do sự 
thiếu hiểu biết không nhận diện được bản chất của nó cho nên 
dính mắc và vì dính mắc cho nên tham ái càng tăng. 


Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta đang tham ái cái gì đây? Tham 
ái chồng vợ con cái nhà cửa, thật sự chúng ta đang tham ái cái 
đầu tiên là sắc pháp, là hình dáng, rồi âm thanh mùi vị chạy 
theo. Thật sự chúng ta không tham ái người đó mà tham ái hình 
dáng, cái mùi của người đó. “lia thia quen chậu vợ chồng quen 


be bì 


hơi 
Nêu bạn phản ứng lại cảm thọ băng phản ứng có cảm xúc, cái 
ngã ngay lập tức xuât hiện. Cái ngã là tôi và của tôi. Ví dụ như 
đứa con trai của người hàng xóm mật hay nhà đó bị cháy chúng 
ta đêu không có rung động, nhưng nêu con chó của chúng ta 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 80 


đau hoặc chết thì thì chúng ta sẽ bị rung động, tại vì có cái của 
tôI, cái nào của tôi thì tôi mới quan tâm, không phải của tôi thì 
tôi không quan tâm. Kiếp này vợ vợ chồng chồng kiếp sau mẹ 
mẹ con con, kiếp này mẹ mẹ con con kiếp sau vợ vợ chồng 
chỗồng. Chuyện đó xảy ra rất nhiều, xin kế cho quý vị nghe một 
câu chuyện vê 8 năm trước, Sư có tổ chức một khóa tu 30 ngày 
là thiền cắm túc (tức là nội trú trong một ngôi chùa ở Hilton) 
có một cậu thanh niên chuyên chia bài ở casino biết có khóa 
tu nên xin nghỉ một tháng không lương để tới học. Khóa tu rất 
nghiêm, thực hành từ 3 sáng đến 9 tối, tới ngày thứ 28 thì anh 
nảy vào sơ thiền. 10 giờ tối đến gặp Sư và khóc vì thấy được 
quá khứ ngày xưa, nhà ở đâu, cha mẹ ở đâu, thấy được hết. Và 
anh ta thấy rất rõ người vợ của anh ta hiện tại chính là người 
mẹ của anh ta ở kiếp trước. Các bạn có ưa thích trò chơi đó 
không? Nếu các bạn ưa thích nó thì cứ tiếp tục. 


Trong quyền “ làm sao chuyên hóa tham ái ° Sư có chép một 
câu chuyện vào thời Đức Phật, Ngài vào trong một ngôi nhà 
kia, thấy người ta đang chuẩn bị làm thịt một con gà để ăn Đức 
Phật nói rất rõ con gà đó chính là cha ruột của ông chủ nhà, đã 
phạm tội lỗi và đầu thai thành con gà ; còn người vợ sắp cưới 
chính là mẹ ông ở kiếp trước. Kiếp nhân sinh lộn xộn như vậy, 
hiểu được để chúng ta tu tập. 


Sự thật của các vấn đề là khổ đau, không thấy được khổ đau 
cho nên cho nên các bạn cứ dẫn thân vào. Các bạn có tin không 
tham ái giống như sợi dây cột vào hai tay rồi cột vào cổ các 
bạn. Các bạn muốn về nhà vì sợi dây vô hình này lôi các bạn 
về nhà vì tham ái nên dẫn các bạn đến lai sanh trong vô lượng 
kiếp. 


Cảm thọ có xúc nhưng cũng phải có định kiến từ cái thức ở sẵn 
trong đầu và có định kiến về việc đó nên có cảm giác về việc 
đó. Nếu chúng ta không có định kiến thì không có cảm giác đó. 
Ví dụ về con chó, thấy nó đang bị nhốt trong lông, cái thức nói 
là con chó này thật đáng thương , rồi định kiến nói là chúng ta 
cần phải giúp nó, nêu không mua nó để phóng sanh thì người 
ta giết nó tội nghiệp. Con mắt nhìn thấy thì lúc bấy giờ mớibỏ 
tiền ra đi mua. Cái thức rất quan trọng tại vì nó được huân tu 
hay là không huân tu. Nếu các bạn đã được huân tu về tâm từ 
và có tiền trong túi thì các bạn sẵn sàng trả giá cao để mua con 
chó, để cứu nó. Nếu các bạn không có thức từ bi trong đầu, 
không huân tu, thì trong những trường hợp này các bạn xét lại 
thấy”, sao giá chuộc chó mặc quá, vậy sẽ không mua đâu, kệ 
nó”. Nhưng nếu có huân tu thì sẵn sàng mắchơn chút cũng mua 
để cứu nó. Thức đã đưa ra cảm thọ thậm chí đặt tên cho cảm 
thọ và có định kiến. Khi phản ứng có cảm xúc tức là dính tới 
vô minh và có phản ứng theo sự vô minh thì có phát sinh cái 
ngã và tiếp tục tái sanh (tôi của tôï) 

Có một câu chuyện liên quan tới một Ni nồi tiếng thời đức phật 
và đạt được thần thông bậc nhất vị này là Liên Hoa Sắc. Vào 
một buôi trưa sau khi bà đi khất thực về có một người nam đã 
trốn sẵn trong cái cốc của bà. Bà vừa mở đồ ăn ra thì nó nó đẻ 
bà ra hãm hiếp. Liên Hoa Sắc nói với kẻ muốn cưỡng bức mình 
đừng làm vậy vì người sẽ bị đọa xuống địa ngục vì bà biết xâm 
phạm tới một vị A-La-Hán sẽ bị đọa như thế nào, tuy nhiên 
người này bất chấp.Sau khi việc xảy ra xong thì bà thấy có vấn 
đề về giới luật ,cho nên bà lên thú thật với Phật. Đức Phật nói 
:người không có cảm giác dục lạc, người không hưởng thụ cảm 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 62 


giác dục lạc vì vậy nhà ngươi không phạm giới. 


Ngài Mục Kiền Liên bị ném đá nát thây dù có thần thông. Vì 
vậy người tu đừng mơ sẽ có thần thông đề thoát sinh tử mà vẫn 
phải trả nghiệp vì nghiệp nó đi theo ta; thần thông như Ngài 
Mục Kiền Liên và Liên Hoa Sắc cũng phải trả nghiệp . Chỉ khi 
nào sợi dây kết nối cảm thọ bị cắt đứt mới có giải thoát, còn 
có cảm thọ, ăn mà không biết mình ăn cái gì là súc sanh, ăn mà 
biết ngon thì | cũng là súc sanh cho nên cảm thọ rất là quan trọng 
chỉ có yêu tố tỉnh giác mà thôi. 


Chúng ta không đủ năng lực để giải quyết cảm thọ. Tỉnh giác 
luôn luôn cũng không thê giải quyết được vấn đề sinh tử vì nó 
còn nhiều yếu tố khác. Ngay cả như bây giờ chúng ta còn chưa 
có được sự liên tục về tỉnh giác thì còn nói gì đến chuyện xa 
vời yếu tô sơ đăng nhất còn chưa có thì nói gì. Đi còn chưa biết 
đi vì cái gì, đứng cũng chưa biết đứng vì cái gì, nói cũng chưa 
biết nói cái gì chỉ nói theo cảm xúc mà thôi 

Chúng ta có cảm xúc là chúng ta có phản ứng. Xem xét trong 
một ngày chúng ta đã có bao nhiêu lần phản ứng theo cảm xúc 
mà không có trí tuệ trong đó. Không đơn giản như vậy, tỉnh 
giác có chánh niệm chỉ có chứa một phần trong yếu tô để xây 
dựng nên tuệ giác mà thôi. Cho nên chúng ta phải hành xử luôn 
luôn, đừng lơ là. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 63 


CHẾẤP THỦ 


Hôm nay chúng ta học đê tài: Dính mắc ; đó là muôn giữ cho 
mình: muôn vật đó thuộc vê mình. 


Trên thế giới córất nhiều người bị dính mắc. Vì dính mắc như 
vậy cho nên họ đau khô, không những một mình họ đau khô 
mà còn làm cho người khác đau khô nữa. Dính không đủ, còn 
phải kéo về phía mình nữa. 
Thời Vệ Đà (Ấn độ) trước đây 3000 năm đã có khái niệm này 
rôi. Phật ra đời đã có mặt thuyêt này rôi; Đức Phật dựa theo 
cái đó, mượn nó. đê giải quyêt vân đê đau khô của chúng sanh 
thôi. Lý do đơn giản, vì Ngài là bậc đại trí đại giác,Ngài biệt 
nêu đưa ra cái mới chưa chăc chúng sanh đã chịu. Lây ngay 
cái cũ của nó nhưng mà bô khuyết, chỉnh sửa mà có lợi cho nó 
thì dê châp nhận hơn, đưa tư tưởng mới rât là khó châp nhận, 
nhât là vào thời tư tưởng bảo thủ còn đang thông trị xã hội. 
Nên nhớ một điều tất cả tư tưởng sở hữu đều dính mắc một cái 
đó là ĐỘC QUYEN, hề nói tới sở hữu là phải độc quyên. 
Ví dụ: chồng tôi là quyền sở hữu của tôi thôi, tôi không chia sẻ 
cho ai hêt. Chăng có ai muôn chia sẻ ông xã mình cho người 
đàn bà khác phải không? 
Mỗi buổi sáng chúng ta thường tụng Kinh lửa cháy : lửa cháy 
nơi mặt, nơi ta1, nơi mũi. 
Thế Tôn nói: ““Này các Tỳ kheo, tất cả đều lửa cháy: ý nghĩa 
Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 54 


ở đây không phải bông hoa này nó trên lửa, nó là lửa, không 
phải vậy. Mà là cái hoa này khi nào nhìn nó đưa vào trong não, 
hoa trong não là có lửa, tại vì tham đắm trong đó; có sự rung 
động, tham, sân, si mà. 


Tham, sân, s1 là lửa nó đâu có chạy ra đây được, đồ nước vô nó 
sông phải không. Nhưng mà cái hoa ở trong đầu này, khi nhìn 
lập tức nó vô, tức là nhãn căn, nhãn thức, nhãn xúc đều trên 
lửa hết. Cái này đâu có lửa nhưng mà con mắt mình nè: nhìn là 
nhãn quang phải không là có lửa, nhãn xúc là có lửa, nhãn thức 
là có lửa đều có tham sân si. 


Vd: Bông này đẹp trong con mắt quý vị, với định kiến của quý 
vị thì quý vị muốn thêm nữa. Mà cái thêm ấy chính là lửa, tự 
thân cái hoa này không phải là lửa. 


Ví dụ như hoa Hồng. Rất nhiều người đều nói hoa hồng tượng 
trưng cho tình yêu, Và khi nói tới hoa Hồng người ta nghĩ tới 
tình yêu của người ta, cho nên người ta rất thích hoa Hồng. Ai 
tặng cho một cái hoa hồng thì người ta thích. Nhưng mà ngược 
lại cũng có một SỐ người họ rất ghét hoa Hồng „ cho nên thấy 
hoa Hồng, tặng họ hoa hồng là họ ghét.Hoa hồng chỉ là hoa 
hồng. Tại sao có người thương người ghét, rồi chính bản thân 
mình cũng có lúc thương lúc ghét cái hoa hồng đây. 


Ví dụ như tình nhân của người chồng mình mà tới tặng chồng 
mình bông hồng thì quý vị sẽ có cảm giác gì với cái bông hồng 
đó. Tình nhân của chồng hay của vợ lại gặp mình rồi đưa mình 
một bó hoa hồng chắc mình vứt vào mặt quá. Phải không? Đâu 
có chấp nhận. Mặc dù bông hồng bình thường ý nghĩa vẫn là 
tình yêu. Có thê người đó lại xin lỗi và đưa bó bông hồng. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 65 


Nhưng lúc này mình giận quá rồi vứt bó bông hồng ấy vào mặt 
người ta liền. Bông Hồng có ý nghĩa khác nhau trong một thời 
điểm, trọng một tình huống đều có ý nghĩa khác nhau. 


Đức Phật nói: những sự trải nghiệm của chúng ta đều trong lửa 
cháy. 

Có 4 loại dính mắc: 

1; Củ XỦU, 

2. Tà kiến. 

3. Nghi lễ. 

Và không bỏ được bao nhiêu thế hệ rồi, ở Án Độ rất đau lòng 
mỗi năm họ giết hàng ngàn con bò, chỉ chặt đầu để đồ máu thôi 
gọi là tế thần. 

4. Giáo điều. 

Cứng ngắc tin vào chủ thuyết giáo điều không thay đổi được. 
Ông Đa Uyn đưa ra thuyết tiến hóa của vũ trụ, của loài người 

và ông đưa Ta giả thuyết thôi, ông gọi là lý thuyết chứ không 

phải là thực chứng. Ông nói rằng con người từ con khỉ mà ra. 

Rồi thì hàng triệu triệu người cứ tin là con người từ con khi ra. 

Ai không tin là giết, đây gọi là dính mắc tư tưởng, chủ thuyết. 
Người đàn bà níu chân người đàn ông,người đàn bà không 

nhìn thấy mặt người đàn ông, người đàn ông bước đi, người 

đàn bà chỉ thấy cái mông, người đàn ông cứ thế bước đi thôi, 

không nuối tiếc. Nhưng mà người đàn bà dính mắc. Các bạn 
quên cuộc đời vô thường, nếu người đàn ông không đi thì có 

thê chết, không kiểu này thì cũng đi kiểu khác. Bản thân mình 
còn vô thường mà. Bởi vậy nhiều người dính mắc vào rồi, 

không ly khai được, cứ dính mắc vào đó, không ly khai được. 
Cuộc sống rất là ngắn mà. Dính mắc: âm thanh, ánh sáng, tư 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 66 


tưởng, cảm giác, chủ thuyết mà không tìm cho mình lối sống 
khác tốt đẹp hơn và cuối cùng đau khổ thôi. 
Đây chỉ có tham và tà kiến: 
1. Tham: Nguyên nhân của tham là thưởng thức sự dính mắc , 
tham đắm trong sự dính mắc vì tham đắm trong cảm giác dục 
lạc. 
2. Tà kiến: Nguyên nhân của tà kiến là không nghe chánh 
pháp. Nghe là nghe trong lòng, không phải ngồi nghe cho có 
vậy đâu. 
Ngài Cấp Cô Độc cấp tịnh xã Kỳ Viên cho Đức Phật, có đứa 
con trai nghịch, ưa chơi không thích nghe Pháp. Ngài nói: cha 
bận lắm con đi nghe Pháp Đức Phật dạy về nói lại cho cha được 
không? Mỗi lần con nghe và nói lại được câu chuyện của Đức 
Phật dạy cha cho I0 lượng vàng vả con trai đồng ý ngay. Ngày 
thứ nhất và ngày thứ hai nghe xong về không nói được gì hết. 
Ngày thứ ba ráng nghe về lặp lại được một nửa, ông thương 
tình cho 10 lượng vàng. Ngày thứ tư đứng sát chăm chú lắng 
nghe đề hiểu. Ngày thứ 5, thứ 6 về nói,chia sẻ cho ông nghe và 
ông đưa cho con 10 lượng vàng,nhưng cậu bé trả lại và bảo : 
con đi theo Phật chứ con không thích 10 lượng vàng nữa. 
Cho nên ở một vàichùa, các Thầy tổ chức nấu cơm chay, quà 
từ thiện để hỗ trợ mọi người vào nghe rồi tu dần, từ ác thành 
thiện. 
Dính mắc tới cảm giác thì cảm giác gì đây: ưa thích, muốn thủ 
hữu, muốn chìm sâu trong đó luôn, muốn lây đó làm động lực 
cho mình. 
Tâm chúng ta như lửa cháy, luôn đi ra ngoài tìm nhiên liệu để 
đốt và nhiên liệu đó từ những sự rung động nơi mắt, tai mũi, 
Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang Š7 


lưỡi,thân, ý, âm thanh, ánh sáng, mùi vị. Cho nên Đức Phật nói 
đóng bớt lại, đóng kỹ lại,bảo quản nó. 


Nên nhớ tham ái tạo nên nhiên liệu đề đốt cháy, tiếp tục đề trở 
thành. Nếu các bạn tin rằng: chỉ bằng nghi thức thờ cúng mà 
giải quyết tội lỗi là lầm lẫn lớn. Dính mắc là do mình và mình 
tự dọn dẹp, chứ không lạy ai làm dùm được, mình làm dơ dáy 
là tự mình dọn. Hồi lúc các bạn thương nhau muốn cưới người 
đàn ông ;giờ bị chồng đánh lại chạy lên gọi Phật ơi cứu con, 
làm sao để được sớm ly dị chồng con đi, con đau khổ quá; mà 
hồi đến với nhau có kêu Phật đâu. Tự mình tạo nên thì bây giờ 
tự mình giải quyết thôi. 

Hầu hết đều tin rằng có một Đắng tối cao nào đócó thê giải 
quyết vận mệnh cuộc sống của một con người. Đây là sự lầm 
lẫn lớn mà Đức Phật nói- không có. Ngài nói không có ông 
Thượng Đề nào giải quyết rắc rôi của quý vỊ hết. Quý vị ưa 
thích sinh tử thì naynêu quý vị muốn cắt sinh tử là tự mình 
căt; chứ không thể nào nói con không muốn sanh nữa Phật ơi, 
Phật giúp con không sanh. Bây giờ còn dính tới chồng,con,làm 
sao không sanh, còn dính tới tiền bạc, nhà cửa... đủ các thứ 
sao mà không sanh. Còn sanh chứ, còn thức tái sanh mà. 

Chỉ nói tới cái ăn thôi, hôm nay ăn ngon muốn ngày mai ăn 
ngon nữa. Khi các bạn nghĩ tới ăn ngày mai. chuyện đó không 
quan trọng nhưng mà thói quen đề nghĩ tới ngày mai đó là thức 
tái sanh, chính cái thức tái sanh dẫn các bạn quay trở lại. Khi 
các bạn chết, không kiểm soát được thân, tâm cho nên tâm 
chạy theo lối cũ, ngựa quen đường cũ, cứ thế nó chạy. Hằng 
ngày mình nghĩ tới tương lai, hằng ngày nghĩ tới cái ăn thì nó 
sẽ nghĩ tới đầu thai con gì 4 chân, § chân để ăn. Sư đã thấy ở 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 68 


đây có những con vật cứ năm đó và có người đưa đồ ăn tới cho 
ăn,không phải làm gì cả, sướng quá mà. Kiếp này 2 chân kiếp 
sau: 4 chân, 8 chân - được ăn thôi. Bởi vì các bạn đang tu tập, 
ngồi thiền nên có phước được ăn, nhưng mà vì vô minh nên 
thành 4 chân để được ăn, đơn giản vậy thôi, không phải lo cái 
ăn. 

Tham ái nó là một cái nguồn, vật thể, con người, sự kiện mà 
mình chưa đạt được tới, chưa thủ đắc được, thì đó chính là 
nguồn đưa mình tới đau khổ tại vì lúc nào mình cũng cố gắng 
đạt tới. Ví dụ muốn đạt tới sơ thiền, hay nhớ tới nhà, ngồi đây 
nhưng nhớ tới nhà, cái nhà chỉ có 4 cái cột thôi nhưng mà cũng 
cứ nhớ nhà tôi, làm cho mình đau khô. Khi có dính mắc, khi có 
muốn thủ hữu thì thức tái sanh sẽ xuất hiện. Và Đức Phật, cũng 
như ngài Phật Âm nhắn mạnh rất rõ, cảm giác dục lạc nơi: sắc, 
thinh,hương,vị, xúc, pháp chính là những yếu tố rất tối quan 
trọng làm cho chúng ta: tham ái, dính mắc rồi muốn thủ hữu, 
muốn trở thành, tái sanh, cũng chỉ vì: sắc, thính, hương, vị, 
xúc, pháp. 

Đức Phật nói: này các chư Tỳ kheo khi vô minh chấm dứt thì 
sự nhận biết xuất hiện, khi sự nhận biết xuất hiện thì người đó 
không ngu đại gì mà có dính mắc vào thờ cúng, tư tưởng chủ 
thuyết cũng không dính mắc nữa. 

Chấm dứt dính mắc thì vào Niết Bàn. Nếu các bạn nhìn hoa 
mà các bạn cũng như Sư nhìn, đều nghĩ: Hoa rồi sẽ tàn, đẹp 
rồi sẽ tan, Nếu thấy được rõ như vậy thì trước sau gì các bạn, 
không sớm thì muộn các bạn sẽ thấy được chân lý vô thường, 
Mà thấy được chân lý vô thường thì thấy luôn chân lý vô ngã. 
Mà vô thường, vô ngã mà thấy được sẽ thoát ra sanh tử. Sau 
khi đã uống thuốc được thuốc dược nhiệm màu của Pháp (Pháp 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 69 


dược) thì bạn không dính mắc vào tuổi già và cái chết. sau khi 
thiên định đã thây thì các bạn sẽ không dính mặc vào đau khô 
ở trong dính mắc nữa. 


Quay vào bên trong nội tâm của chúng ta, col cái gì đang xảy 
ra đây, luôn quay vào bên trong quán xét bên trong thì không 
bị ảnh hưởng bên ngoài và không bị ảnh hưởng bên ngoài, thì 
chúng ta không thêm nhiên liệu cho lửa cháy. Không có nhiên 
liệu cho lửa cháy thì chấm dứt tái sanh. 
Sư đề nghị các bạn thực hiện hai điều: được cả hai càng tốt. 
Thứ nhất giảm bớt sự vô minh của mình, bằng cách nảo đây: 
lắng nghe pháp, sống trong pháp, học hỏi trong pháp, luôn 
luôn. 
Thứ nhì: giảm bớt đi dính mắc băng cách kiểm soát nghiệp từ 
ý, khẩu, thân, giảm bớt đi. Bằng cách nghe pháp, nhập thắt, rồi 
nghe pháp cứ liên tục như vậy, cuối cùng sẽ giải quyết được. 
Hai cái sẽ hỗ trợ nhau. Nghe pháp: hiểu rõ nó là hiện tượng nó 
sanh diệt nên không dính mắc nữa. Nhập thất: kiểm soát được 
sự rung động của căn trần nên mình hiểu được pháp hơn, cho 
nên một thời gian ở ngoài, một thời gian ở trong cứ liên tục 
như vậy, sẽ đạt được kết quả. 
Nếu chúng ta luôn luôn, tỉnh giác, chánh niệm thì chúng ta có 
thể ngay lập tức cảnhgiác, nhận biết tư tưởng xấu, tư tưởng bắt 
thiện nhặt ra liền, như vậy sẽ không tạo nên nghiệp, không có 
thói quen xấu nữa. 
Khi chúng ta có thê kiểm soát được dính mắc thì tất cả những 
cái khát ái, năng lượng thay đổi từ từ thì tham ái cũng giảm và 
biến mắt luôn. Quan trọng ở đây là: lắng nghe, học pháp và 
thay đổi tạo ra những tánh tốt. Sư có hướng dẫn cho quý vị: 
Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 90 


ngăn ngừa và chọn lọc. Nêu các bạn cứ ngăn ngừa không cho 6 
căn va chạm, không đê cho nó nảy sinh và những tư tưởng bât 
thiện xuât hiện nhặt ra là các bạn đã hoàn tât. 


Khi các bạn đang làm gì mà chợt nhiên nghĩ tới pháp, thì cứ 
tiếp tục với pháp đó. Ví dụ đang nhặt rau mà nhớ tới Phật nói: 
câu lấy ân báo oán cứ tiếp tục đi để đi sâu vào tâm khảm của 
mình như vậy rất có lợi tạo nên nghiệp thiện, ngăn ngừa tất 
cả tham ái nảy sinh. Đây là cái bản đồ nói về cách phá tham 
ái, không cho tham ái dẫn tới dính mắc, cắt được- nhưng mà 
từng bước, cũng là cắt đứt các giác quan không cho nhận biết 6 
căn,6 trần. khi chúng ta nói đến dính mắc thì cũng là thói quen 
dính mắc, thói quen đó chính là nghiệp. 


Đức Phật dạy trong kinh: trong kinh Tương ưng. Nghiệp là 
gì? Nghiệp là năm mơ ban ngày, vì mơ ban ngày nên tạo năng 
lượng nảy sinh nhiều tư tưởng khác trong đầu và cứ như thế 
hoài cho nên tiếp tục sinh tử. Nhiều lần Sư nói quý vị hoài: 
chúng ta đang chiêm bao ban ngày,mở mắt mà chiêm bao, cứ 
tưởng bông hoa này có thực, mai nó tản chớ, bông nào không 
tàn, người cũng vậy, không chết à. Nghiệp thực sự là sản phẩm 
trong đầu do ta tạo nghiệp đó. Nên nhớ một điều trong trái đất 
nảy: thức ăn ngon có, màu sắc có, nhưng không phải chúng tạo 
nên nghiệp đâu,nhưng không phải thấy bông hoa đẹp tạo nên 
nghiệp hay thức ăn ngon tạo nên nghiệp, hay thấy tiền tạo nên 
nghiệp, hay là ăn đồ ngon tạo nghiệp, cho nên Sư nói nhiều 
lần rồi quý vị cân thận, hôm nay nói rõ hơn. Đức Phật cũng ăn 
đồ ngon, nhà Vua cúng dường mà, Ngài thọ thực nhưng Ngài 
không dính mắc, ngon hay dở Ngài đềucoi bình đẳng, nhưng 
tâm chúng ta khác, bữa nào ngon khởi tâm muốn ăn nữa. Tâm 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9] 


Phật đã giải phóng ra khỏi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp rồi 
không còn rung động nữa; Ăn đồ ngon mà không dính mắc. 
Cho nên lỗi không phải đồ ngon mà lỗi là tâm chúng ta. Phải 
không? Đức Phật dạy: hãy quán chiếu nội tâm chúng ta, chứ 
không phải món này ngon không ăn mà quán xem có tham ăn 
không? Có thích ăn không? Cái đó mới quan trọng. Ngưng tất 
cả những hành động xấu của mình, không có gì khó lắm, mình 
không muốn dính mắc nữa, hoa sẽ tàn, máy Sẽ vỡ, người sẽ 
chết, sau chết là gì? Nó sình thúi lên,người ta không thích nữa, 
nhàm chán nên không còn muốn dính mắc nữa. 


Khi các bạn chú ý tới sự rút vào bên trong của tất cả dính 
mắc, hiện tượng dính mắc thì tất cả tham ái đều dứt, ví dụ 
nhìn cái bông mình khởi lên ưa thích mà càng nhìn thì càng 
ưa thích, nhìn một cô gái đẹp càng nhìn càng thích càng muốn 
nói chuyện, nhưng nhìn vào bên trong quán chiếu, tâm tham 
vừa sanh, tâm ma vừa sanh thì lập tức nó chấm dứt năng lượng 
tham ái, thì tham ái chấm dứt. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 92 


LÝ DUYÊN KHỞI 
Túi SANH - TRỎ THÀNH - BECOMING - BAH0VA 


Kính thưa đại chúng: Hôm nay chúng ta học một đề tài tối quan 
trọng: Thức tái sanh, nghiệp tái sanh. Làm sao đê trở thành. 


Ở trong rất nhiều kinh sách Đức Phật không dùng từ tái sanh 
mà dùng từ nó trở thành. Tức là đủ duyên sẽ trở thành. 

Bhava có nghĩa là hướng đi tới, sự thành tựu, nhưng mà ở đây 
trong Phật học là nghiệp thành tựu, hành tạo thành nghiệp, 
thành tựu. 

Nói chung nghiệp dẫn tới tái sanh. 

Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói qua về ba cái trở thành 
trong thế giới dục lạc: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có khi 


Đức Phật nói 3, có khi nói 8, có khi nói 108, tùy theo đối 
tượng, tùy theo người, tùy theo việc đê nói. 


Nếu nói tới Karma, shankara tức là ký ức ghi nhớ, những gì 
mình nhớ, mình làm hằng ngày sẽ nhớ và đưa mình đi tái sanh. 
Câu hỏi ở đây, mình nhớ được bao nhiêu? Cái nhớ phụ thuộc 
hai yếu tô: một là sức khỏe của não, thứ hai là sự trong sạch 
của não, não phải nhớ đủ thứ, thương ghét buôn vui lẫn lộn. 

Cái bộ não của chúng ta như bộ máy cassette và tivi vậy đó, bỏ 
vào cái gì thì chiếu lên thôi, bộ máy mà cũ quá và màn hình mờ 
mờ thì hình ảnh cũng mập mờ và không rõ ràng, lập lòe. Cũng 
như thê, cơ thể và bộ não của chúng ta không được tốt thì hình 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 93 


ảnh cũng mập mờ và không rõ ràng. Bộ não chỉ là bộ phận thâu 
và phát lại thôi mà chưa chắc đã phát được hết. Ý muốn trở thành 
hay sự trở thành phụ thuộc vào nghiệp lực rất mạnh. Nghiệp có 
lực, năng lực đầy tất cả những cái nhớ được lưu trữ lại không bị 
hư tôn của cái tâm, tức là thế giới của tâm. 

Đó là lý do Đức Phật Gotama có thê nhớ được hàng tỷ năm vẫn 
thấy, vẫn nhớ. Nếu như tâm của các bạn bị che lấp bởi 5 triền 
cái thì không cách gì gọi nó ra, nó vẫn nằm đó, nhưng không 
thể nảo gọi ra được, không có đèn chỉ thấy bóng tối không thôi, 
không biết đồ đạc nằm ở đâu. Người chứng vào quả thánh Tư Đà 
Hoàn tự mình biết, vì họ có thể nhìn thấy được một hoặc hai kiếp 
trước, người thường không thấy được đâu. Sự tương quan giữa 
tâm và bộ não. Khi tâm thanh tịnh thì bộ não khỏe, Khi chúng ta 
tập thiền mà chúng ta giữ được tâm thanh tịnh, yên ổn, hài hòa 
và tâm không lăng xăng thì bộ não rất khỏe, toàn bộ cơ thể hoạt 
động khỏe, khỏe cả tâm lý và sinh lý. Bất chấp cái nghiệp đó 
là nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện, nhưng nếu bạn có tạo tác ra 
nghiệp là tạo năng lượng và hễ có tạo năng lượng là đi tái sanh, 
Tôi tùy theo tính chất để tái sanh kiểu gì. Ba cảnh giới: dục giới, 
sắc giới, vô sắc giới tùy thuộc vào bạn hành xử ở đây. 


Ba nghiệp: ý, khẩu, thân nó sẽ trổ quả ra để cho các bạn được 
hưởng hay chịu, trổ quả việc mà bạn đã làm. Nhưng chưa đủ 
sức đề đầy bạn đi tái sanh, nhưng chính cái khát khao tái sanh, 
thức tái sanh mới đây mình đi tái sanh thôi. 

Đức Phật nói tóm tắt: Trong tâm của chúng ta: thọ, tưởng, hành, 
thức dẫn tới nghiệp, nghiệp đó là nghiệp hiện tại, tức là những 
việc gì chúng ta làm hiện tại hằng ngày đều tạo một ý thức để tái 
sanh. Cái ý thích, nghĩ muốn về tương lai mới quan trọng, còn 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 94 


cái gì ở trong tương lai không quan trọng, ăn ở đâu, ngủ ở đâu, 
làm gì không quan trọng. Tại vì ăn sẽ hết, ngủ sẽ thức dậy, làm 
sẽ xong. Nếu các bạn chấm dứt không nghĩ về tương lai nữa, 
thì ngay ở đây các bạn chấm dứt vòng sanh tử, vì ở đây không 
có động tác gì đề tái sanh. Nếu các bạn nghĩ về tương lai tức là 
còn nghĩ về trở thành và cứ như vậy, cái tư tưởng mà muốn trở 
thành, khát ái ,muốn trở thành mới quan trọng. 
Đức Phật nói rất rõ: cái cây lúc sống nghiêng về hướng nảo thì 
khi chết sẽ đỗ về hướng đó. Nếu tâm của chúng ta luôn nghĩ về 
tương lai, tối nay tối ngủ ở đâu, tôi phải ăn cái gì, tôi về phải 
pha sữa uống, hay là tí nữa về đắp kem lên mặt cho da nó mịn 
da... 
Cái đó là tương lai chứ không phải hiện tại. Mà thói quen lặp 
đi lặp lại về tương lai thì khi chết nghĩ về tương lai, khi chết 
lập tức thoát ra khỏi xác, lập tức nghĩ tìm đến cái thân khác, 
tại vì tương lai mà. Cho nên trong bài kinh Vô ngã tướng, Đức 
Thế Tôn nhắn mạnh: không có uấn quá khứ, không có uân 
trong hiện tại, không có uẫn trong tương lai, cho nên đừng có 
mơ màng quá khứ, hiện tại, tương lai. Tại vì nó có duyên mới 
tạo thành uân, cho nên mình phải hiểu lý duyên sanh. Cho nên 
không có cái ta trong tương lai, không có ta trong hiện tại. 
Hằng ngày chúng ta học: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Š uân và 
uấn chỉ là uân thôi, không có uấn quá khứ, uẫn hiện tại và uẫn 
tương lai, nếu các bạn không dính mắc uấn thì chỗ nào đâu 
mà tái sanh. Không khát ái về tái sanh, không khát ái về thân, 
không khát ái về dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều không khát 
ái luôn. Thân cũng không khát ái luôn vì nó là ngũ uẫn, thì khi 
liễu tri biết được như vậy thì làm gì có dính mắc nữa. Tại vì 
chúng ta huân tu quen rồi nên tạo nên nghiệp và có lực để 

Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 95 


chúng ta tái sanh, cái đó năm ở đâu, ngay 5 uân: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. 


Cũng vì bài kinh Vô ngã tướng đó , sau khi nghe Đức Thê Tôn 
thuyết giảng xong, ngài Kiều Trần Như chứng A La Hán và 4 
người còn lại nhậpvào dòng Thánh. Tại vì uẫn chỉ là uẫn thôi 
thì không có ngã, bỏ ngã thì vào dòng Thánh. Nếu các bạn có 
một tâm tư với mục đích chính chắn đi theo Phật đề đưa tới giải 
thoát thì đây là mục đích. Ngay cả nghiệp cũng không đây các 
bạn đi tái sanh được. 

Ví dụ: Các bạn đã chứng A La Hán thì không còn tái sanh nữa, 
cho nên những việc làm ở đây trả lời cho nghiệp ngay trong 
kiếp này, không quay trở lại nữa. Ngài Angulimala vào tăng 
đoàn Đức Phật, Đức Phật nói nếu ông mà không tu học đàng 
hoàng thì tái sanh quay trở lại đây mà trả lời cho hành động ông 
đã giết 999 người, Nghĩ đến đó Ngài lạnh người hết trơn, mình 
đã giết người ta và lấy lỗ tai xỏ vào cổ, bây giờ mà tái sanh đưa 
mỗi lần đưa cổ cho người ta căt999 lần, nghe rùng rợn. Và thế 
là chú tâm vào học và cuối cùng chứng A La Hán. Không tái 
sanh nữa, cho nên những nghiệp đó vất vơ vất vưởng và chết 
yêu. 

Khi Angulimala rượt theo Đức Phật và cứ la lên và nói “Này 
ông Cù Đàm đứng lại đi” Đức Phật nói ““ ta đứng từ lâu rồi ,sao 
ngươi không đứng”, cho tới lần thứ ba ông ta mới giật mình 
tỉnh ngộ ,biết sai và thỉnh cầu Đức Phật độ cho. 

Đức Phật nói ý nghĩa gì trong cái ngừng đó? Ngừng đi, ngừng 
suy tư, ngừng vọng tưởng, ngừng nghĩ ngợi. 

Ví dụ trong bữa ăn, muốn ăn cứ ăn thôi, đừng quan tâm cái này 
tôi thích, cái kia tôi không thích và khởi tâm so sánh, suy tư và 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 96 


hành động tạo năng lượng và tiệp tục tái sanh, ăn rôi khởi tâm 
tham, muôn ăn nữa, khởi tâm tham. 


Đức Phật dạy: các Chư Tăng khi đi khất thực, mọi người cho 
cái gì cũng phải ăn. Một câu chuyện trong kinh, có Ï người cùi 
cúng dường cho một vị Tăng gần chứng A La Hán, khi sớt 
cơm rớt luôn một ngón tay cùi vào bình bát và vị Tăng đó ăn 
luôn, khôngphân biệt gì hết . Sau 7 ngày vị Tăng đó chứng A La 
Hán, người cúng dường đó cũng được sanh thiên, nhờ phước 
báu. 


Đó là lý do tại sao, Chư Tăng tu đàng hoàng khi thọ thực phải 
ăn trong bình bát, cái gì cũng ăn, ngon dở đều ăn, chứ không 
phải ngồi lựa chọn, đồ ngon ăn, đồ dở không ăn là rớt rồi và 
suy nghĩ cái này mình có nên ăn hay không, tâm tương lai, là 
tái sanh rồi. 

Có một vị thương gia buôn bán nghèo, kiếp trước không, bố thí 
cho nên kiếp này nghèo rồi tình cờ gặpmột vị tu sĩ đi khất thực 
và Ông thương gia này bèn khởi tâm, ta lỡ nghèo rồi có ăn một 
bữa này cũng đâu có mập, mà thiếu một bữa cũng đâu có chết 
và thế là cũng dường ngay cho vị tu sĩ và người vợ cũng phát 
tâm bắt chước cúng dường , hai vợ chồng đều cúng dường cho 
vị tu sĩ, mà thực sự đó là một vị Phật độc giác đi khất thực. Sau 
khi cúng dường, ít lâu sau thì tự nhiên nhà đầy đủ cơm gạo, âm 
no và đầy đủ phương tiện sinh sống. 

Ở đây Đức Phật chia thành bốn loại nghiệp đưa tới thức tái 
sanh, nhưng mà nói chung ra không phải nghiệp xấu nào cũng 
dẫn tới tái sanh trong cảnh giới tệ. Giết người chưa chắc đã tái 
sanh cảnh giới tệ, như ngài Angulimala và ở đây Đức Phật đưa 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 97 


ra ví dụ: có 1 ly nước nhỏ nếu bây giờ có nắm muối bằng bàn 
tay, bỏ vào ly mà uống là uống không được. Nhưng nếu cũng 
là năm muối đó mà bỏ vào thùng phi chừng 100 (lít), thì nước 
nhạt, bớt mặn, uống được. Cái nghiệp bất thiện là muối, nø- 
hiệp thiện là nước chúng ta tu tập để nước nhiều như thùng phi, 
hay là bằng hồ bơi mà bỏ nắm muối thì không sao. Cái nghiệp 
bắt thiện có sẵn rồi chúng ta không sửa được. Nhưng mà chúng 
ta có thê sửa nghiệp thiện được, nghiệp thiện ở đây không phải 
là đi bố thí, tụng kinh, hay ¡n kinh mà phải tự sửa mình, sửa suy 
nghĩ, cách nói, đi đứng, hành động của mình, chứ đi in kinh và 
nâu cơm cho chùa thì chỉ có phước kiếp sau quay lại mà hưởng, 
kiếp sau kiểu nào mình cũng no đủ nhưng kiếp sao mình là 
người hay trở thành con gì để hưởng thì chưa biết. 

Cho nên Đức Phật cũng nói tu hành cho chứng đắc mới thực sự 
là pháp cúng đường tối thượng. 


Xúc tạo nên khát ái và bất kế xúc đó tạo nên cảm thọ lạc hay 
thọ khổ đều tạo nên stress trên cơ thể và chính thức tái sanh 
năm trong cái tham ái, dẫn tới sự tái sanh. 

Đức Phật nói với vị Chư Thiên, không có cách nào để mà sống 
không bị lo sợ ngoải cách thực hiện thất bồ đề phần và chánh 
niệm tỉnh giác, quan trọng là chánh niệm tỉnh giác, buông xả 
những sự thủ đắc về vật chất, cái này của tôi, cái kia của tôi, 
xả đi, đừng dính tới. ba y một bát, đại khái như vậy. Thì mới 
có thê chấm dứt được những cảm thọ, sự chấm dứt đó mới dẫn 
tới Niết Bàn, là chấm dứt hết tất cả mọi việc. Còn ngoải ra đều 
phải sống trong sự sợ hãi, mất, còn, hơn, thua. 

Đức Phật nói đêm dài cho kẻ không ngủ, người không biết 
chánh pháp cho nên thấy vòng sanh tử quá dài. Khi còn thủ đắc 

Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 98 


thì đó là điều kiện cho sự trở thành, dính mắc thì còn trở thành 
cho nên đừng dính mắc thì không còn tái sanh nữa. Trong kinh 
nói rất rõ, không có một thực thể nào, không có một linh hồn 
sông nào, có thê chuyển nhượng từ kiếp trước sang kiếp hiện 
tại, không có đâu. Chết rồi chấm dứt. 


Nhưng nếu chỉ có một trứng và tinh trùng hợp nhau thì chưa 
thể tạo ra sự hiện hữu, nếu không có một nhân tô nào trước 
nó, tức là một cái thức nhảy vào, trứng và tính trùng không là 
không đủ để tạo nên bảo thai, nó phải có một cái gì đó nhét vào 
đấy, gọi là hồn hay là cái gì đấy nhét vào, mới thành đứa bé. 
Đức Phật nói rất rõ: không có cái thân này, không có cái tỉnh 
túy, thần hồn hay phần tâm linh từ kiếp trước tới kiếp trước 
sang kiếp này, không chuyển nhượng đâu, chết là chấm dứt. 
Chết là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức mất hết. Nhưng mà ngược 
lại vẫn có cái gì đấy chui vào trong trứng và tỉnh trùng đề thành 
người. Tại vì trứng và tinh trùng mà không có năng lực ấy thì 
không bao giờ thành người, sẽ chết yếu. cái đó có thể gọi là 
thân trung ấm, hương ấm hay là linh hồn, gọi gì đó thì gọi, 
nhưng mà nó là một cái gì đấy, cái năng lượng øì đấy, chui vào 
đây mới thành người. 

Đức Phật nói: cái chỗ này cân thận, không có một cái gì đó từ 
hiện tại đưa tới tương lai, không có một cái gì trong quá khứ 
đưa tới hiện tại, chăng hạn như thân thể hay ý chí hay sự hiểu 
biết hay là cái hồn mà có thể chuyên từ quá khứ đến hiện tại, nó 
chấm dứt là chấm dứt nhưng mà vẫn còn có cái gì đây, mà cái 
đấy không vô trong bào thai thì cái bào thai không thành người 
được. Đức Phật nói rất rõ phải có cái gì đây nhảy vô mới thành 
con người, mới thành người, thành sinh linh được. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 99 


Cái vòng thập nhị nhân duyên, tái sanh những chỗ Sư để lên là 
các bạn có thê phá vỡ, Một là hành nghiệp từ tiền kiếp. 

Hai là cắt cái xúc, tức là không xúc nữa, không xúc thì không 
thọ, không thọ thì không ái. 


Ba là tham ái, biết tham ái nảy sinh, cắt bỏ. 


Bốn là thức tái sanh, đừng bao giờ nghĩ chuyện ngày mai, 
đừng tập tành cho mình chuyện ngày mai. Ngừng đi, dừng Suy 
nghĩ nữa, chỉ nhận biết thôi, tôi đang ngôi biết tôi đang ngồi, 
tôi đang cầm ly biết tôi đang cầm ly, châm dứt những ước vọng 
về tương lai, tập tành về tương lai và khát ái về tương lai, thì 
lúc chết không còn muốn tương lai nữa, ngay lúc các bạn chết 
mà không có một tư tưởng khát ái về tương lai thì không có tái 
sanh nữa, còn nghĩ tới tương lai là còn tái sanh. 


Và chúng ta chết rồi, chấm dứt. Đừng nghĩ gì trong tâm hết, 
đừng để tâm vọng động, lăng xăng, chỉ cần biết ở đây, bây giờ 
đang làm gì và nương vào hơi thở một cách tỉnh giác, và dừng 
tại đó, đừng nghĩ đến tương lai, ngày mai tôi làm cái gì và ăn 
gì. Tại vì tất cả đều hướng tới tương lai và dẫn tới tái sanh. 
Cho nên Đức Phật nói với ngài Angulimala ta dừng từ lâu sao 
ngươi không dừng, nói đến. 3 lần. Các bạn muốn ngưng trong 
kiếp sống này hay còn muốn lăng xăng trong nhiều kiếp sau 
nữa. Các bạn là tu sĩ hay là người thường đều giống nhau hết, 
nếu còn suy tư, vọng tưởng thì các bạn còn tái sanh, bất chấp 
các bạn là tu sĩ hay cư sĩ. Các bạn không chạy ra khỏi quy luật 
đó, Phật nói rất rõ như vậy. 


Đừng mất thời giờ, các bạn chỉ có một kiếp sông thôi, các bạn 
nghĩ tới tương lai có thê là thiên thân, bay bay chứ không phải 
Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 100 


chuỗn chuồn đâu, hoặc tăng gia số chân thành 4 chân. Các bạn 
có quyền chọn lựa ngay đây và bây giờ, đừng nghĩ vẫn vơ, khát 
ái vân vơ mà làm ô nhiễm năm căn và dẫn tới sự mê mờ trong 
cuộc sông và ngay lúc chết nó tập tảnh thói quen tương lai, thức 
tái sanh là phải tái sanh, còn bây giờ không nghĩ gì thì khi chết 
không có gì để nghĩ nữa. Hễ nó còn nghĩ tới cái gì đấy là nó 
phải tái sanh thôi, cảnh giới tự nó tạo, ham ăn bây giờ là phải 
thành súc sanh thôi. 

Các bạn quyết định tương lai cho các bạn, chắng có ông Thượng 
để nào tạo nên cảnh giới cho các bạn hết. Đức Phật đã dạy như 
vậy, khi ăn mà không biết gì hết và ăn như súc sanh thì phải 
sanh vào cảnh giới súc sanh thôi, không chạy vào đâu hết. Cho 
nên hãy có gắng chánh niệm tỉnh giác, đó là tu. Điều đó không 
phải là ngồi thiền hay là đi thiền mà trong từng sát na . Trong 
từng sát na nhận biết rất rõ tôi đang làm øì và tỉnh giác, không 
vọng động, không có lăng xăng thì coi như chấm dứt sanh tử, 
còn nghĩ tôi chút nữa ăn gì, lập tức tạo thành thói quen về 
tương lai. Khi chết nó sẽ là cái gì nữa đây, nó tái sanh thôi. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang I0] 


LÝ DUYÊN KHỎI 
REBIRTH: Túi SANH, LUU CHUYỂN 


Cái chết thì chắc chắn ở đây không ai sợ nó đâu, tại vì người 
ta biết chắc chắn sẽ chết, không ai có thể sống hoài mây ngàn 
năm. Nhưng mà điều người ta quan tâm là sau chết sẽ thành cái 
gì? Đó là điều người ta quan tâm, lo lắng. 

Khi các bạn mới sanh ra là lập tức đã có án tử hình rồi, không 
biết chết lúc nào, lúc nào cũng treo án tử hình trên đầu mình. 
Trong lúc sông chúng ta biết là chúng ta sẽ chết. Chúng ta cô 
găng tìm hiểu xem cái 8Ì dẫn mình sinh ra và nêu mình chết 
thì cái gì dẫn mình đi, để rồi mình thay đổi lối sống , sửa đổi 
thânkhâu ý của mình cho được tốt đẹp hơn, để mình có thê 
sanh vào cảnh giới lành hơn. Các bạn đang thụ hưởng những 
cái bạn phải không? Đang thích nó phải không? Các bạn đang 
thụ hưởng cuộc sống: ăn, ngủ, đi đứng, nhìn. Các bạn đang thụ 
hưởng cái các bạn đang có phải không? 


Nếu các bạn vì vô minh mà lại có những hành nghiệp thân khâu 
ý thì đương nhiên kêt quả là không thây rõ tham ái: sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp mà tái sanh vì mình ưa thích sắc, thính, 
hương, vị, xúc, pháp. 
Bởi vì các bạn trong cuộc sông hàng ngày va chạm với cảnh 
trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mình không huân 
tu, mình thả lỏng thì mình làm nô lệ cho; sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp. Và cứ như thê tùy theo mức độ dính mắc với từng 
Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 102 


hiện tượng mà mình đi tái sanh. Nếu các bạn ham ăn thì quả là 
khát ái là về ham ăn thì sẽ sanh về cảnh giới của súc sanh. Nếu 
các bạn nói một cách vô ý nghĩa, vô thức thì kiếp lai sanh có 
thể sanh về cảnh giới của những con chim tối ngày cứ hót mà 
chăng biết tại sao nó hót. Hoặc con ve sầu, nó không có duyên 
cớ gì, nó chỉ kêu nỉ non vậy đó. Tại vì khi lúc sống mình nói 
chuyện phiếm, nói chuyện tảo lao, nói chuyện không bồ ích, nó 
không đưa vào trong thức và huân tập thức thành thực, khi chết 
thành ra con đó thôi, mình đã chọn cảnh giới ấy ngay từ bây 
giờ. Các bạn có quyền chọn lựa, chọn đúng hay sai là quyên 
của các bạn, không ai có quyền tham gia và quyền chọn lựa 
của các bạn. 


Nếu các bạn muốn làm Chư Thiên, được; Phật nói được. Nếu 
các bạn muốn làm người trở lại và sung sướng, được. Phật nói 
được. Dĩ nhiên phải có những điều kiện và các bạn phải thỏa 
mãn những điều kiện đó. Và không có một ông Thượng Đề nào 
can thiệp vào tiến trình để các bạn thành Chư Thiên hay thành 
người. Chính các bạn ngăn cản các bạn không thành người hay 
trở thành người thôi. Chính các bạn ngăn cản hay thành tựu. 
Câu hỏi kết tiếp là các bạn muốn đi về đâu sau khi chết đều do 
các bạn hết. Và muốn thành gì sau khi chết là do các bạn hết. 
Khi các bạn có thân này. đều có bản án để trên đầu, trên cô. Bản 
án có thê là mất một phần thân thê, có người mất cả cái não và 
người khác phải chăm sóc I0 năm. 


Kinh nghiệm cuộc đời Sư Bặp nhiều người rồi. Có nhiều người 
yêu thương nhau lắm, sông với nhau chung. rất hạnh phúc, 
nhưng khi nghiệp quả đến một người phối ngẫu bị bệnh nan y 
và nằm liệt giường liệt chiếu, không nhúc nhích và người bạn 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 103 


đời phải tắm rửa, bón đút ăn suốt cả chục năm. Người bệnh 
sống đời sống như thực vậtsông mà không biết là ai đang chăm 
sóc mình hết. Nuôi người bệnh năm đầu tiên cố gắng, năm thứ 
hai còn thương yêu, năm thứ ba thấy mệt và năm thứ mười 
thì chỉ mong người bệnh chết đi cho rồi. Như vậy từ tình yêu 
thương mà giờ thành khổ. 


Cho nên cứ sanh ra là khổ. Đức Phật nói rồi, sanh ra là khổ. Các 
bạn có thể bảo đảm rằng, chắc chắn rằng, ngày mai tôi vẫn giữ 
được tư cách này, vẫn mạnh khỏe thế này, tay chân như thế này. 
Các bạn chăng bao giờ biết được tối đêm nay trúng gió và tai 
biến mạch máu não và không cục cựa được và người thân mình 
nuôi cho đến chết. nhiều trường hợp khi tâm không được huân 
tu, tới giờ phút đó thèm khát được sông. Bệnh, sắp chết mà vẫn 
thèm sống, tranh đấu giữa Tâm và Thân đề sống và rồi cứ tranh 
đấu để sống, nó khao khát sống. Tại sao nó khao khát sống? 
Tại vì đơn giản thôi, Phật nói ,cũng như khoa học chứng minh 
: chính những người đó trong lúc sống đã tự đầu độc mình với 
6 cảm giác dục lạc: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thông qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảm giác dục lạc tạo sự rung nơi 
não vì thích quá, mà thích quá rồi không muốn bỏ nó, cho nên 
cô găng phấn đấu đề sống đề hưởng thụ: âm thanh, ánh sáng, 
mùi vị, bấy nhiêu đó thôi cho nên không bỏ được. Nó tự động 
nha, khi đã tập tành bằng mắt, tai, mũi, lưỡi rồi tự động vào 
thức thì cái thức nó chủ động. 

Chap! là nơi sanh ra hoặc tái sanh, là một tiến trình chứ không 
phải là nơi đến, trong đời sống hiện tại, hằng ngày: ăn, uống, 
ngủ, nghỉ,nói một cách vô thức, không có chánh niệm, huân tu 
để rồi khi chết những cái đó dẫn mình đi tiếp đi tiếp đoạn 


đường mình đang đi, như cái bánh xe đang lăn và cứ thế lăn 
tiếp và cứ như thế lăn tới đích. 

Họ tin rằng những người tu sĩ lúc nào cũng trong sạch, lúc nào 
cũng trong sạch. Thân, khẩu, ý đều trong sạch. cho nên đứng 
đầu của xã hội của Ấn Độ từ lâu rồi, họ tin rằng ở trong xã hội 
đó sinh ra tầng lớp như vậy, đó là cái nghiệp. Đức Phật bác bỏ 
cái này, Đức Phật nói vì cái nghiệp mà do hành v1 của nó. Đức 
Phật nói rất rõ, tầng lớp của xã hội được định nghĩa tư cách 
của các bạn, cách sông của các bạn chứ không phải bạn sanh 
ra ở đâu. Có thể bạn sanh ra ở con nhà giàu nhưng bạn hành 
xử tôi tệ thì Đức Phật nói: cái hành xử tôi tệ cũng là bần cùng 
chứ không tốt đẹp gì hết, mặc dù đang ở trong nhà giàu hoặc 
con ông giáo sư nào đi chăng nữa mà nói năng thô lễ thì cũng 
thuộc loại vứt đi chứ không phải là con ông giáo sư thì được 
thừa hưởng tải sản của ông giáo sư. Cho nên cái định nghĩa của 
xã hội và định nghĩa nghiệp của Phật dạy khác nhau. 


Ở đây có ý nghĩa sinh ra theo màu đa: màu da vàng thì loại 
trung cấp, mà màu đa trăng thì loại cao cấp, đại khái vậy. Toàn 
là ý tưởng của những người ăn không ngồi rồi của các nhà triết 
g1a. 

Tùy theo thuyết của Hindu có 4 loại và chết đi theo cảnh giới 
được định trước vì thuộc vào giai cấp xã hội như vậy thì sẽ 
về cảnh giới đó. Nếu sanh về cảnh giới thượng lưu thì sanh 
thiên. Nó lý luận như vậy, Đức Phật nói không có, tùy theo 
cách mình hành xử: ý, khâu, thân hành mới phân thành giai cấp 
thực sự chứ không phải đâu, nhiều khi nó sống vậy nhưng đầu 
thai thành con bò cạp không chừng. Sư có kể quý vị nghe câu 
chuyện về đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật là khó lắm 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 105 


đó, không cần thận vẫn trở thành con rận chui trong áo cà sa. 
Không phải đệ tử Phật mà đi theo Phật, chưa chắc đâu. Tùy 
theo lối sống của Ông, Ông có nhận thức ra sao, sống có trí 
tuệ hay không đề ông sông đúng, không thì vẫn chịu theo nhân 
quả. 

Cái tư tưởng mà 4 giai cấp trong xã hội cho đến ngày hôm nay 
vẫn còn, nhưng mà đã giảm rất nhiều vì các đà văn minh tiến 
bộ nên đã giảm rất nhiều không phải như hồi mới có đâu. Ở đây 
là cảnh giới của tâm thức, khi mình tu tập tâm thức tốt mình 
sanh vào cảnh giới này, cảnh giới cao nhất là phi phi tưởng xứ, 
84 ngàn đại kiếp, lâu lắm. Cho nên Đức Phật nói chớ dại dột 
mà sanh làm Chư Thiên, sướng quá rồi nằm trong đó luôn, 84 
ngàn đại kiếp mới ra làm sao ra nổi, đồng ý là hưởng thụ dục 
lạc nhưng mà lâu quá làm sao thành Phật, giải thoát được, cho 
nên không dễ để mà thoát ra, nhưng mà nhiều vị vào được tam 
thiền có thể vào được cảnh giới của Chư Thiên, Tâm nó không 
rời nên không giải thoát được. Ở đây cái nhỏ nhất hai chục 
ngàn kiếp, kiếp ở đó không phải giống ở đây, ở đây 100 năm 
còn ở đó cả ngàn năm, tính lên con số này đi, ở đó hoài, không 
giải thoát đâu. Ngay cảnh giới mà con người vào được thiền 
định sống được 500 kiếp tức là nó cứ luân lưu 500 kiếp, cứ ở 
đó, tôi ưa thích cho nên tôi hành. Cho nên tôi thích, tôi làm và 
tôi trở thành nguyên tắc là như vậy. 


Tôi thích gì? Tôi thích cảm giác dục lạc qua sắc, thỉnh, hương, 
vị, xúc, pháp. 

Tôi làm, tôi làm cái gì? Làm những động tác: Ý hành, khẩu 
hành, thân hành chạy theo sắc, thình, hương, vị, xúc, pháp. Ví 
dụ: tôi thây mùi thơm,tôi nghĩnh mũi lên ngửi là thân nghiệp, 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 106 


ý sung sướng ngửi mùi thơm, mũi nghĩnh lên, con mắt trỏ ra 
nhìn thì tắt cả những cái đó thân hành, ý hành. Và những cái đó 
tôi làm thì tôi sẽ là, không chừng sau này mình trở thành con gì 
mà tối ngày cứ nghĩnh cái mũi lên. 

Ví dụ: con người sống thực sự sống thì 100 năm, 120 năm. 
Trong kinh Maha Sihanada Đức Phật dạy có 4 trạng thái để 
sanh: sanh từ trứng, thai, môi trường ẩm ướt, sanh từ trong cái 
ý. 

Sanh là gì? Sanh là bất cứ trong tình trạng nào mà các bạn có 
sự hiện điện, sự xuất hiện của 5 uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
thì gọi là sanh. 


Theo Sư nghiên cứu trong kinh sách thì Đức Phật ít khi nào 
ngài nói tái sanh mà ngài chỉ nói sanh thôi, sanh là biểu hiện 
khi mà các duyên đầy đủ thì nó sanh. 

Khi Bà la Môn hỏi Đức Thế Tôn là: sau khi ngài chết thì còn 
hay mắt hay vừa còn, vừa mắt. Đức Phật nói điều đó không áp 
dụng, 12 nhân duyên, có duyên thì sanh, duyên là điều kiện 
đấy. Một trong những điều kiện tái sanh là vô minh, tham ái. 
Ưa Thích quá, ưa thích sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, ưa 
thích cái mùi, ưa thích mấy cái rung rung rồi mà tái sanh, cảm 
giác dục lạc. 


Kinh Tương Ưng, Đức Thế Tôn có nói tới chuyện đi ngược 
dòng cái nhân duyên, nhân duyên bên kia là từ vô minh tham 
ái sau đó sanh rồi mới khổ, ở đây Đức Phật đưa cái khổ ra nói 
trước. Vì có khổ mới tin, nếu các bạn chưa bao giờ khổ thân và 
khổ tâm thì chưa tin vào tam bảo thực sự. Chỉ có khi nảo trải 
nghiệm thực sự khổ rồi mới tin Phật tuyệt đối, rồi mới khinh 
an, tâm mới sáng, tâm sáng mới tập trung thiền định, thì mới 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 107 


thấy sanh diệt thì mới cách ly, yêm ly, độc cư ra khỏi vòng nô 
lệ của sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, chỉ có yếm ly độc cư thì 
mới có thể đưa đến giải thoát, không có cách nào khác. Các bạn 
phải tách rời ra cảnh mà mình đang sống gọi là yêm ly độc cư 
thân và tâm thì mới có cảnh giới an lành. 

Đức Phật nói rất rõ: năng lực tái sanh ở một chỗ nào đó thì phải 
đầy đủ duyên, mình muốn là được thôi, mình tự quyết định về 
cảnh giới mà mình chọn. Đừng có lo con phải về cảnh giới cực 
lạc. Không có Đức Phật nào đưa quý vị về cảnh giới Cực lạc 
hết, chính quý vị xây dựng cảnh gIỚI cực lạc và quý vị về với 
cảnh giới cực lạc đó. Đức Phật nói rất rõ: nêu quý vị sống đàng 
hoàng, chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hằng ngày, tâm 
rộng rãi không chấp thủ, không dính mắc thì khi chết về đó là 
cảnh giới cực lạc đấy. Chớ không phải đợi Đức Phật rước về, 
cho nên hãy tự lo, hãy tự tu tập. Và trạng thái năng lượng chờ 
đợi sinh ra , ngoài trứng và tinh trùng thì Đức Phật nói còn có 
GANDHABHA. 

Mahatanhãsankhaya Sutta của Majjihima Nikãya, Đức Phật 
giải thích với các Tỳ kheo rằng một phôi thai phát triển khi có 
ba điều kiện: người phụ nữ phải ở đúng điểm của chu kỳ kinh 
nguyệt của mình, người phụ nữ và người đàn ông phải có quan 
hệ tình dục, và người phụ nữ phải có quan hệ tình dục. phải 
có mặt Theo lời bình luận của bài kinh này, việc sử dụng từ 
gandhabba không đề cập đến một Deva thiên thể, nhưng được 
tạo ra để được sinh ra bởi nghiệp lực của nó. Đó là trạng thái 
của một chúng sinh giữa các lần tái sinh. 

Còn năng lượng ái dục thì còn sanh ra nơi của mình của một 
sinh vật, may mắn thì đó là phụ nữ mà cũng có thê là con cái 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 1068 


của một loài vật nào đó. Con người không khác gì con vật: ăn, 
ngủ, sex rồi chờ chết sanh ra trở lại trò chơi này. 

Không phải thân trung ấm mà cũng không phải hương ấm, mà 
đây là một loại năng lượng, được huân tu theo thói quen hằng 
ngày thông qua: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tạo nên nghiệp ý, 
khẩu, thân. Cái này là copy của tất cả những gì chúng ta hành 
xử trong đời sống hằng ngày và dẫn chúng ta đi tái sanh. Nếu 
chỉ mỗi trứng và tinh trùng không tạo nên sự sống của con 
người. Bây giờ chúng ta tưởng tượng chui vào bào thai của 
mẹ 9 tháng 10 ngày như ở tù,rất kinh khủng, rồi khi mẹ buồn 
-trong này não động hệt tiết các chất kích thích, rồi khi mẹ vui 
trong này não động, rồi mẹ uống, mẹ uống ly cafe, chất kích 
thích, nhằm phải đứa bé không thích café mà mẹ uống caf là 
đứa bé khổ, cho nên Đức Phật nói khổ là như vậy. Đứa bé sinh 
ra dơ đáy phải đi tắm, không tắm chịu gì nổi. Cái gì đứa bé học 
đầu tiên, không phải học bú sữa mà học thở, tại vì không thở là 
chết, phải không, cho nên chúng ta bao nhiêu năm rồi thở một 
cách vô thức thì hành xử một cách vô thức vậy thôi, thành thói 
quen, cho nên tập trung vào hơi thở biết rất rõ, thì hành động 
của mình theo đó mà sửa đổi lại. 


Trong bài Mahasatipatthana Đức Phật nói những nguyên nhân 
đề tái sanh và yếu tổ tái sanh, tất cả những điều này hay ở chỗ 
là tất cả nằm ngay thân, ý của quý vị, Thật ra đó là biểu hiện 
của nghiệp của quý vị ở 6 cơ quan: nhãn thức, nhĩ thức... những 
cái đó cộng lại và tái sanh, lúc mình ưa thích là đã tái sanh rồi 
chứ không phải đợi đến lúc chết. Và khi chết là năng lượng cho 
mình tái sanh. 

Tiến trình của nó ở đây Đức Phật nói rất rõ: Khi thân thọ nhận 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 109 


nhiều, tạo nên sự rung động và nó sẵn sàng chuẩn bị cho sự tái 
sanh khi mình sắp sửa chết, cho nên nó có thê sanh trong bảo 
thai, có nghiệp đi theo, ưa thích, nghiệp là ưa thích và ghét chứ 
có gì đâu, những sự rung động. 

Các bạn có thê thay đổi cái nơi mình muốn sanh không? Đức 
Phật nói được, làm được. 

Câu hỏi kết tiếp là, ai có thể giúp bạn tái sanh về cảnh giới tốt 
cực lạc hay Niết bàn. Đức Phật nói: Không, không ai có thể 
giúp được mà chính các ngươi tự giúp mình chứ không a1 giúp 
được. Cho nên mình cần phải tự thay đôi lỗi sống của mình đi. 
Kiểm tra lại và thay đôi: ý, khẩu, thân: thay vì nói nhanh thì nói 
chậm lại, ăn nhanh thì giờ ăn chậm lại, nói lời chánh ngữ, hồi 
xưa đến giờ nói láo thì giờ nói thật, hôi xưa đến giờ ăn trộm thì 
giỜ bố thí. Mình phải thay đổi lối sông của mình. Sư có hướng 
dẫn cho quý vị: lựa chọn tư tưởng xấu vứt đi và cố găng hành 
động tốt. 

Lúc nào cũng phải siêng năng thiền: đi, đứng, nằm, ngôi đều 
phải thiền và thiền một cách thành thực chứ không phải hững 
hờ, hay trả lễ với Sư và Phật, vì có Phật nhìn nên con ngồimột 
tiếng. Con có ăn cơm thì con trả lễ. Các bạn tu cho các bạn chứ 
không có tu cho Sư đâu, cho nên đừng nói có Sư thì tôi mới lên 
ngồi thiền mà không có Sư thì chơi, ca hát, tụm ba tụm bảy nói 
chuyện tào lao, không nên nghĩ như vậy, vì đó là dối trá và mở 
cửa địa ngục thôi. 

Cuối cùng là luôn quán niệm cái chết: Sự chết sẵn dành phải 
không! Sau khi chết thì sình lên, dòi bu, mang đi đốt thiêu còn 
lại nhúm tro. Luôn quán chiếu như vậy thì điều chỉnh lại cuộc 
sống bừa bãi vô ý thức và lo tu, không mình lại thành chó, mèo 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang T10 


hay trở thành ngạ quỷ, súc sanh, tùy mình. Các bạn tự quyết 
định cho tương lai sau khi chết của các bạn. Đức Phật dạy rất 
rõ và trong kinh cũng nói rất nhiều trường hợp, tự mình quyết 
định qua hành động của mình, hành động xấu thì dẫn tới địa 
ngục, lỗi tại mình thôi. Cho nên tu là tu cho quý vị, không có tu 
cho Sư đâu, Cho nên đừng nên có Sư thì con lên đúng giờ, mà 
không có Sư thì con lên trễ chút. Mà tu kiểu đó thì chứng kiểu 
đó thôi. Hồi xưa ở Ấn Độ có tu kiểu bò, kiểu chó đó, người ta 
đến hỏi Đức Phật tu vậy chứng kiểu gì? Đức Phật nói nếu tu 
thì thành bò thành chó, không tu thì rớt địa ngục, tại vì tà kiến. 
Nếu quý vị tu cho Sư là tà kiến, tà kiến thì đừng trách cái quả, 
tu cho quý vị tự xây Niết Bàn, cực lạc cho quý vị. Đừng mong 
có một vị Phật nào đem quý vị về Niết Bàn trong khi quý vị đây 
tội lỗi. Lạy Phật từ bi con đầy tội lỗi mà con muốn đi lên Niết 
Bàn, Phật nói tắm rửa sạch sẽ đi mới lên được, trên đó người ta 
sạch sẽ mà, dưới này dơ quá, phải tự mình tắm rửa tội lỗi của 
mình đi, bằng cách hành thiền, hành thập ba la mật. Rồi quán 
chiếu sự chết, nếu tối nay 10h tôi chết, cứ nghĩ vậy để mà sống 
cho đúng. Khi nói tới chết thì không còn cái gì để nói nữa. Nói 
tóm tắt lại tất cả.Điều thứ nhất: do chính các bạn tạo nên cảnh 
giới để tái sanh. 

Điều thứ nhì: Chính các bạn tạo nên đối tượng cái thân mà các 
bạn muốn tái sanh: chó, mèo, người hay thiên thần là do các 
bạn. 

Thứ ba: Các bạn có khả năng làm được muốn thành thiên thần 
thì thành thiên thân. 

Thứ tư: Có muốn làm hay không là tùy các bạn, không ai làm 
dùm các bạn được hết, không ai thay các bạn được hết, không 
ai có thê ăn dùm mà các bạn no. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang III 


Trong nghiệp chướng trong xã hội: cha mẹ, vợ chồng có mối 
tương quan và thương nhau mới lấy làm vợ chồng. Gia đình 
yêu thương nhau, cho nên đừng mong rằng một vị Sư nào có 
quyền năng nói mà cha mẹ hay con cái nghe. Không có đâu, 
lúc sống nó còn không đi chùa làm sao mà nghe. Chỉ có mình 
tu và nói: Cha ơi, mẹ ơi, con ơi đi theo Phật đi, đời vô thường 
mà. Tại vì mình có tu, mình có mối liên quan rồi mới nghe, chứ 
không phải đưa tiền cho ông Sư rồi ông Sư nói nghe, không 
nghe đâu, lúc sống còn lo uống bia rượu không đi chùa mà. 
Cho nên chính quý vị muốn hồi hướng ái gì thì quý vị tự tu và 
hồi hướng cho thân thân bằng quyến thuộc thì chính quý vị, 
không ai thay cho quý vị được hết. 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 112 


LÝ DUYÊN KHỎỞI 


Bài | S0 cv v0svxescsexesvxeetesee si ỗ 
Bài 2: VÔ MINH............................... 10 
Bài 3: CÁCH NÀO GIẢI QUYẾT VÔ MINH ?....... 15 
Bài 04: VÔ MINH VÀ THỜI GIAN................ 18 
Bài 05: TIỀN TRÌNH THÀNH LẬP TÂM........... 26 
Bài 06: CÁI THỨC - COGNITION PERCEPTION... .36 
Bài 07: DANH SẮC - THÂN TÂM................. 46 
Bài 08: SÁU XỨ LỤC NHẬP..................... 55 
Bài 09: XÚC - NHẬN BIẾT - PHASSA............. 60 
Bài 10:TIÊN TRÌNH CẢM THỌ.................. 70 
Bài 11: TANHA - CRAVING - THAM ÁT........... 76 
Bài 12: CHẤP THỦ............................. 84 
Bài 13: LÝ DUYÊN KHỞI....................... 93 
TÁI SANH - TRỞ THÀNH - BECOMING - BAHAVA 
Bài 14: LÝ DUYÊN KHỞI...................... 102 


REBIRTH : TÁI SANH, LƯU CHUYỂN 


Lý Duyên Khởi Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang I13 


LÝ DUYÊN KHỞI 


\ 


OUA DUVYÊN 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh lộ 7, Áp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, 
Huyện Củ Chị, Sải Gòn 
_—— WWW.fuetam.info 
Facebook: Tuệ Tâm Thiền Thư Quán 
——_ tuetamthienthuquan()yahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


